LẼ NHỨT - HUỲNH ĐỊNH TƯỜNG 



GIẢI BÀI TÂP 


OỊM 

dpG 

Hà Nội 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 


















LÊ NHỨT - HUỲNH ĐỊNH TƯỜNG 


NHÀ XUẤT BẠN 

HàNQil ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 


(ịìÀi ũi tụ 

TOÁN 7 

Tập hai 


Đơn vị liên kết : 

Cõng ty íodi hoa hống 




Lài nải đần 

Theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy và học 
hiện nay, chúng tôi biên soạn quyển sách này theo cấu 
trúc như sau: 

• Tóm tắt lí thuyết: Giúp học sinh nắm vững và 
củng cố kiến thức cơ bản bài học. 

• Hệ thống bài tập: Giúp học sinh vận dụng và 
rèn luyện kĩ nàng tư duy toán học. 

• Bài tập nâng cao và cảu hỏi trắc nghiệm: Giúp 
học sinh làm quen với cách vận dụng kiến thức toán đả 
học để giải quyết tốt các dạng bài tập tự luận hay trắc 
nghiệm thường gặp trong các kì kiểm tra, thi cử. 

Quý phụ huynh có thể tham khảo quyển sách này 
để giúp đõ, kiểm tra việc ôn tập ở nhà của con em 
mình. Quý thầy cô có thể xem đây như là tài liệu tham 
khảo thêm. 

Chủng tôi mong đón nhận ý kiến xây dựng từ quý 
độc giả. 


NHÓM BIÊN SOẠN 



PHAN ĐẠI so 


///. THỐNG KÊ 

§1. THƯ THẬP SỎ LIỆU THÔNG KÊ - TAN số 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Thu thập số liệu thống kê: 

- Các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là số 
liệu thống kê. Mỗi số liệu là một giá trị của dấu hiệu. 

- Sô' tất cả các giá trị của dấu hiệu bằng số các đơn vị điểu tra. 

2. Tần số của mỗi giá trị: 

Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu là tần 

số của giá trị đó. 

II. BÀI TẠP SÁCH GIÁO KHOA 

1. Lập bảng số liệu ban dầu cho một cuộc điều tra nhỏ về một dấu hiệu mà 
em quan tâm (diểm một bài kiểm tra của mỗi em trong lớp, số bạn nghỉ học 
trong một ngày của mỗi lớp trong trường, số con trong từng gia đình sống 
gẩn nhà em...) 


2. Hàng ngày bạn An thử ghi lại thời gian cần thiết dể đi từ nhà đến trường và 
thực hiện diếu dó trong 10 ngày. Kết quả thu được như sau: 


Thứ tự (ngày) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Thời gian (phút) 

21 

18 

17 

20 

19 

18 

19 

20 

18 

19 


a) Dấu hiệu mà bạn An quan tâm là gì và dấu hiệu đó có tất cả bao nhiêu 
giá trị? 

b) Có bao nhiêu giá tri khác nhau trong dãy giá trị của dấu hiệu đó? 

c) Viết các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tìm tẩn số của chúng. 

3. Thời gian chạy 50 mét của các em học sinh trong một lớp 7 dược thầy giáo 
thể dục ghi lại trong hai bảng dưới đây: 


GBT TOÁN 7 (lập ha!) - 5 




số thử tự của 
học sinh nam 

Thời gian 

..isiM_ 


Số thứ tự của 
học sinh nữ 

Thời gian 
(giãy) 

1 

8,3 


1 

9,2 

2 

8,5 


2 

8,7 

3 

8,5 


3 

9,2 

4 

8.7 


4 

8,7 

5 

8,5 


5 

9,0 

6 

8,7 


6 

9,0 

7 

8,3 


7 

9,0 

8 

8,7 


8 

8,7 

9 

8,5 


9 

9,2 

10 

8,4 


10 

9,2 

11 

8,5 


11 

9-2 

12 

8,4 


12 

9,0 

13 

8,5 


• 13 

9,3 

14 

8,8 


14 

9,2 

15 

8,8 


15 

9,3 

16 

8,5 


16 

9,3 

17 

8,7 


17 

9,3 

18 

8,7 


18 

9,0 

19 

8,5 


19 

9,2 

20 

_8,4 


_20 

9,3 


Hãy cho biết: 

a) Dấu hiệu chung cần tìm hiểu (ở cả hai bảng). 

b) Số các giá trị của dấu hiệu và số các giá trị khác nhau của dấu hệu (dối 
với từng bảng). 

c) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chủng (đối với từmgbảng). 

4. Chọn 30 hộp chẻ một cách tủy ý trong kho của một cửa hàng và đ(:m cân, 
kết quả được ghi lại trong bảng dưới đây (sau khi đã trừ khối ỉượng Cua vỏ): 

Khối lượng từng hộp chè (tính bằng gam) ị 


100 

100 

101 

100 

101 

100 

98 

100 

100 

98 

102 

98 

99 

99 

102 

100 

101 

101 

100 

100 

100 

102 

100 

100 

100 

100 

99 

100 

99 

100 


6 - GBT TOÁN 7 (tập hal) 








Hãy cno biết: 

a) Dểu hiệu cần tim hiểu và số các giá trị của dấu hiệu đó 

b) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu 

c) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng. 

(yjiải 

1. Học s.nh tự cho một ví dụ: 

Ví dụ Lớp 7A có 45 học sinh, trong lần kiểm tra học kì I vừa qua, số điểm 
của bẻi kiểm tra môn toán như sau: 


5 bài 

10 điểm 

7 bài 

9 điểm 

4 bài 

8 điểm 

6 bài 

7 điểm 

7 bài 

6 điểm 

10 bài 

5 điểm 

6 bài 

4 điếm 




2. a) I)âj hiệu mà bạn An quan tâm là: "Thời gian cần thiết để đi từ nhà 

đến trường". Dấu hiệu đó có 10 giá trị. 

b) Có 5 giá trị khác nhau trong dãy các giá trị của dấu hiệu. 

c) Các giá trị khác nhau đó là: 21; 20; 19; 18; 17 

- Giá trị 21 (phút) có tần số là 1 

- Giá trị 20 (phút) có tần số là 2 

- Giá trị 19 (phút) có tần số là 3 

f - Giá trị 18 (phút) có tần số là 3 

- Giá trị 17 (phút) có tần số là 1 

3. a) Dấu hiệu cần tìm là: "Thời gian chạy 50 mét" của mỗi học sinh. 

b) - Bảng 5 có 20 giá trị của dấu hiệu và có 5 giá trị khác nhau. 

- Bảng 6 có 20 giá trị của dấu hiệu và có 4 giá trị khác nhau. 

c) - Các giá trị khác nhau của bảng 5 là: 8,3; 8,4; 8,5; 8,7; 8,8 và tần số 

ứng với mỗi giá trị đó lần lượt là 2; 3; 8; 5; 2. 

- Các giá trị khác nhau của bảng 6 là: 8,7; 9,0; 9,2; 9,3 và tần số ứng 
với mỗi giá trị đó lần lượt là: 3; 5; 7; 5 

4. a) Dấu hiệu cần tìm hiểu là: "Trọng lượng của từng hộp chè". 

Tất cả có 30 giá trị của dấu hiệu. 

b) Có 5 giá trị khác nhau của dấu hiệu. 

c) Các giá trị khác nhau đó là: 98; 99; 100; 101; 102 và tần sô' ứng với mồi 
giá trị lần lượt là: 3; 4; 16; 4; 3. 


GBT TOÁN 7 (tập hai) - 7 




§2. BẢNG 'TẦN SỐ" CÁC GIÁ TRỊ CỦA DÂU HIỆU 


I. KIẾM THÍÍC Cơ BÀN 

1. Bảng "tần số" hay bảng "Phân phối thực nghiệm" 

Tử bảng số liệu thống kê ban đầu có thể lập bảng "tần số" hay "bảng 
phân phối thực nghiệm của dấu hiệu". 

Ta có thể lập bảng theo dòng hoặc theo cột. 


Giá trị (x) 

Xi 

x 2 

x 3 

... 

Xn 


Tần số (n) 

B, 

b 2 

b 3 

... 

B„ 

N 


Giá trị (x) 

Tần số (n) 

Xi 

B, 

x 2 

b 2 

x 3 

b 3 

Xn 

Bn 


N = 


2. Công dụng: Bảng "tần số" giúp người điểu tra dễ có những nhận xét 
chung về sự phản phối các giá trị của dấu hiệu và tiện lợi cho việc tinh 
toán sau này. 

II. BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 

5. Trò chơi toán học: Thống kê ngày, tháng, năm sinh của các bạn trong lớp 
và những bạn có cùng tháng sinh thì xếp thành một nhóm. Điền kết quả thu 
dược theo mẫu bảng sau: 


Tháng 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Tần số (n) 













6 . Kết quả điều tra về số con của 30 hộ thuộc một thôn được cho trong bảng sau: 


2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

1 

0 

2 

2 

4 

2 

3 

2 

1 

3 

2 

2 

2 

2 

4 

1 

0 

3 

2 

2 

2 

3 

1 


a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì? Từ đó tập bảng "Tần số". 

b) Hãy nêu một số nhận xét từ bảng trên về số con của 30 gia đinh trong 
thôn (số con của các gia đình trong thôn chủ yếu thuộc vào khoảng nào? 
Số gia đinh đông con, tức có 3 con trở lên chỉ chiếm một tỉ lệ bao nhiêu?) 


8 - GBT TOÁN 7 (tệp hai) 





7. Tuổi nghề (tính theo năm) của một số cồng nhân trong một phân xưởng 
(lược ghi lại như sau: 



a) Dấu hiệu ở đây là gì? số tất cả các giá trị là bao nhiêu? 

b) Lập bảng "tần số" và rút ra một số nhận xét (số các giá trị của dấu hiệu, 
số các giá trị khác nhau, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, giá trị có tần số 
lớn nhất, các giá trị thuộc vào khoảng nào là chủ yếu). 

8. Một xạ thủ thl bắn súng, số điểm đạt được sau mỗi lấn bắn dược ghi lại 
dưới đây: 


8 

9 

10 

9 

9 

10 

8 

7 

9 

8 

10 

7 

10 

9 

8 

10 

8 

9 

8 

8 

8 

9 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

8 

7 


a) Dấu hiệu ở đây là gì? Xạ thủ đã bắn bao nhiêu phát? 

b) Lập bảng "tần số" và rút ra một số nhận xét. 

9. Thởi gian giải một bàl toán của 35 học sinh được ghi trong bảng sau (tính 
theo phút). __ _ 


3 

10 

7 

8 

10 

9 

6 

4 

8 

7 

8 

10 

9 

5 

8 

8 

6 

6 

8 

8 

8 

7 

6 

10 

5 

8 

7 

8 

8 

4 

10 

5 

_4 

7 

9 


a) Dãu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu? 

b) Lập bảng "tần số" và rút ra một sổ nhận xét? 

Ổ)lắi 

5. Học sinh tự điều tra và thống kê. 

6. a) - Dấu hiệu cần tìm là "Số con của từng gia đình". 

- Ta có bảng tần số như sau: 


Giá trị (x) 

0 

1 

2 

3 

4 


Tần số (n) 

2 

4_ 

17 

5 

2 

N = 30 


Nhận xét: 

- Số con của các gia đình trong thôn thuộc vào khoảng từ 0 - 4 con, 

. ~ 17 

chủ yếu là gia đình có 2 con chiếm -- = 56,6%. 


GBT TOÁN 7 (tập hai) 9 









Số gia đình có từ 3 con trở lên chiếm 


7. a) - Dấu hiệu ở đây là "tuổi nghề" của công nhân trong một phân xưởng. 
- Có tất cả 25 giá trị. ^ 

b) Lập bảng tần số: 


Gi á trị (x) 1 2_3 4 

Tần số (n) 13 16 



9 10 


1 5 


N = 25 


Nhận xét: Có tất cả 25 giá trị của dấu hiệu, trong đó có 10 giá trị khác 
nhau; giá trị lớn nhất là 10, giá trị nhỏ nhất là 1; giá trị có tần sô lớn 
nhất là 4, giá trị có tần số nhỏ nhất là 1, 3, 6, 9. Các giá trị thuộc vào 

]7 

khoảng chủ yếu là 2, 4, 5, 7 (năm) có đến 17 công nhân chiếm = 68% 

2 5 

số công nhân trong phân xưởng. 

8. a) - Dấu hiệu ở đây là: "Số điểm đạt dược" của mỗi lần bắn. 

- Xạ thủ bắn 30 phát, 
b) - Lập bảng tần số. 

Giá trị 00 7 8_9 10 

Tần số (n) 3 1 9 1 10 1 8 1 N = 30 

Nhận xét: Số điểm đạt được sau mỗi lần bán của xạ thủ là cao, đa số là 

18 

điểm 8, 9, 10, riêng điểm 9 và 10 chiếm ~~ = 60% trong số 30 lần bán. 

30 

Đây là một xạ thủ giỏi. 

9. a) - Dấu hiệu ở đây là: "Thời gian giải một bài toán’’ cùa mỗi học sinh. 

- Số các giá trị là 35. 
b) Lập bảng tần số: 


Giá trị (x) 
Tần số (n) 




9 10 


N = 35 


Nhận xét: Thời gian giải bài toán cua học sinh da số mất từ 7 - 10 phút 
24 

(chiếm tỉ lệ = 68,5% số học sinh), chủ yếu là hết 8 phút (11 học sinh ). 
35 


Đặc biệt có 4 học sinh lớp này học giỏi mòn Toán, các em giải một bài 
toán chỉ trong thời gian dưới 5 phút. 


10 - GBT TOÁN 7 (tập hai) 







§3. 15IỂU ĐỒ 


I. KIẾN THỨC cơ BAN 


1. Biểu ơổ: 

Ngoài bảng số liệu thông kẻ ban đầu, bảng "tần số", người ta còn 
dùng biểu đồ để cho một hình ảnh cụ thể vể giá trị của dấu hiệu và 
tần số. 

Các loại biểu đồ thường gặp là: biểu đồ đoạn thẳng, biểu đồ hình chữ 
nhật, biểu đổ hình quạt... 

2. Tần suất: 


Tỉ số giữa tần số n của giá trị Xi với tần số N các phần tử điểu tra 
được gọi là tần suất f của giá trị đó. 

Tần suất của một giá trị được tính theo công thức: 



N : số tất cả các giá trị 
< n: tẩn số của một giá trị 
f: tần suất của giá trị đó 


II. BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 

10. Điểm kiểm tra Toán (học kì ỉ) của học sinh lớp 7C được cho ở bảng dưới 


đây: 


Giá trị (x) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 


Tần số (n) 

0 

0 

0 

2 

8 

10 

12 

7 

6 

4 

1 

N = 50 


a) Dấu hiệu ở đây là gì 9 Số các giá trị là bao nhiêu? 

b) Biểu diễn bằng biểu đổ đoạn thẳng. 


11. Từ bảng "tần số" lập được ở bài tập 6, hãy dựng biểu dồ đoạn thẳng. 


12. Nhiệt độ trung bình hàng tháng trong một năm của một địa phương đã ghi 
lại trong bảng sau (đo bằng độ C): 


Tháng 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Nhiệt độ 
trung bình 

18 

20 

28 

30 

31 

32 

31 

28 

25 

18 

18 

17 


a) Hãy lập bảng "tần sổ". 

b) Hãy biểu diễn bằng biểu đổ đoạn thẳng. 


13. Hãy "quan sát" biểu đồ ở hình 3 (đơn vị các cột là triệu người) vả trả lời 
các câu hỏi: 


GBT TOÁN 7 (tập hai) - 11 







a) Năm 1921, số dân của nước ta là bao nhiêu? 

b) Sau bao nhiêu năm (kể từ năm 1921) thì dân số nước ta tăng thèm 60 
triệu người? 

c) Từ 1980 đến 1999, dân số nước ta tăng thêm bao nhiêu? 

76 



Dân số Việt Nam qua tổng điều tra trong thế kỉ 20. 
ếsỊiải 

10 . a) - Dấu hiệu ở đây là: "Điểm kiểm tra toán" học kì I của mồi họ* sinh 
lớp 7C. 

- Số các giá trị là n = 50. 
b) Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng. 



12 - GBT TOÁN 7 (tập hai) 











b) Biểu diễn bằng biểu đồ 
đoan thẳng (hình bên). 

13 . a) Nàm 1921 dân số nước ta 
là 16 triệu người. 

b) Nồm 1999 dân số nước ta 
là 76 triệu, nghla là dân số 
nuớc ta tăng thêm 60 triệu 
sau (1999 - 1921) = 78 năm 



c) Nàm 1980 dân số nước ta là 54 triệu và đến năm 1999 dân số nước ta 
là 76 triệu, nghĩa là từ năm 1980 đến năm 1999 dân sô' nước ta tăng 
thêm (76 - 54) = 22 triệu người. 


GBT TOÁN 7 (tập hai) - 1 3 
























§4. SÔ TRƯNG BÌNH CỘNG 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Sô trung bình cộng của một dấu hiệu X, kí hiệu X , là sô dùng làm đại 
diện cho một dấu hiệu khi phân tích hoặc so sánh nó với dâu hiệu 
cùng loại. 

2. Quy tắc tìm số trung bình cộng: 

Số trung bình cộng của một dấu hiệu, dược tính từ bảng tần sô theo 
cách sau: 

- Nhân từng giá trị với tần số tương ứng; 

- Cộng tất cả các tích vừa làm được; 

- Chia tổng đó cho số các giá trị (tức tổng các tần số). 

* Tổng quát: Cho bảng tần số: 


Giá trị (x) 

Tần số (m) 

Tích 

X 

Xi 

m, 

miXi 


x 2 

m 2 

m 2 x 2 


x 3 

m 3 

m 3 x 3 


Xn 

m n 

m n Xn 


N = 

m 1 + m 2 +...*+* 

---«c 

m n 

X = 


. .. — m,x, + ITUX, +m„x, + ... + mx„ 

Khi đó: X = —- 2 2 3 3 -LS- 

N 

3. "MỐT của dấu hiệu" là gì? 

MỐT của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số. Ki 
hiệu là M 0 . 

II. BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 

14. Hãy tính số trung bình cộng của dấu hiệu ở bài tập 9. 

15. Để nghiên cứu "tuổi thọ" của một loại bóng đèn, người ta đã chọn tủy ý 50 
bóng và bật sáng liên tục cho tới lúc chúng tự tắt. "Tuổi thọ" của các bóng 
(tính theo giờ) được ghi lại ở bảng dưới dây (làm tròn dến hàng chực). 


14 - GBT TOÁN 7 (lập hai) 




Tuổi thọ (x) 

1150 

1160 

1170 

1180 

1190 


Sô bóng đèn 
tương ứng (n) 

5 

8 

12 

18 

7 

N = 50 


a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì và số các giá trị lá bao nhiêu? 

b) Tinh số trung binh cộng. 

c) Tim mốt của dấu hiệu. 


16. Quan sát bảng "tần số" dưới dây và cho biết có nên dùng số trung bình 
cộng làm "đại diện" cho dấu hiệu không? Vì sao? 


Giá trị (x) 

2 

— 

3 

4 

90 

100 


Tần số (n) 

3 

Ị 2 

2 

2 

1 

N = 10 


17. Theo dõi thời gian làm một bài toán (tính bằng phút) của 50 học sinh, thầy 
giáo lập được bảng dưới đây: 


Thời gian (x) 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

■9 

10 

11 

12 


Tần số (n) 

1 

3 

JL 

7 

_I 

8 

_ỉ 

9 

8 

5 

3 

2 

N = 50 


a) Tính số trung bình cộng. 

b) Tim mốt của dấu hiệu. 

16. Đo chiều cao của 100 học sinh lớp 6 và được kết quả theo bảng dưới dây 
(đơn vị đo: cm) 


Chiều cao (sắp xếp theo khoảng) 

Tẩn số 

105 

1 

110-120 

7 

121 - 131 

35 

132-142 

45 

143-153 

11 

155 

1 


N = 100 


a) Bảng này có gì khác so với những bảng "tần số" đã biết. 

b) ước tính số trung bình cộng trong trường hợp này. 

Hướng dẫn 

- Tính số trung bình cộng của từng khoảng. Số đó chính là trung bình cộng của 

giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của khoảng. Ví dụ: trung binh cộng của khoảng 

110-120 là 115. 

- Nhán các số trung bình vừa tìm được với các tần số tương ứng. 

- Thực hiện tiếp các bước theo quy tắc đã học. 


GBT TOÁN 7 (tập hai) - 15 






19. Số cân nặng (tính bằng kilôgam) của 120 em của một trường mẫu Qiáo ở 
thành phố A được ghi lại trong bảng dưới đây: 


17 

20 

20 

18 

19 

19 

18,5 

21 

18,5 

21 

18 

19 

18,5 

19 

19 

17 

19 

20 

17,5 

21 

18 

19,5 

18 

17 

19,5 

16,5 

19 

19 

17,5 

18 

18 

18,5 

17 

18,5 

16 

17 

20 

19 

21,5 

19 

19,5 

18 

16,5 

17 • 

16,5 

17 

20 

18,5 

16 

18,5 

18,5 

16,5 

16,5 

20 

19 

17 

16,5 

19 

24 

17,5 

20 

17,5 

17,5 

19,5 

18 

18,5 

15 

17,5 

23,5 

15 

17,5 

16,5 

18 

20 

18,5 

19 

17,5 

16 

20 

28 

21 

16 

19 

21 

17,5 

20 

16,5 

16 

19,5 

20 

21 

16 

20 

20 

17,5 

20 

18 

25 

18 

20 

20 

16,5 

21 

18 

18 

20,5 

17 

17 

18 

17,5 

20 

21 

21 

18 

19 

28 

17 

18 

17,5 

17 _ 


Hãy tính số trung binh cộng (có thể sử dụng máy tính bỏ túi). 

CịlẦL 

14. Bảng "tần số" ở bài tập 9 (viết theo cột) 


Giá trị (x) 

Tần sô' (n) 

Tích 

3 

1 

3 

4 

3 

12 

5 

3 

15 

6 

4 

24 

7 

5 

35 

8 

11 

88 

9 

3 

27 

10 

5 

50 


N = 35 

Cộng: 254 


— , — 254 

Vậy sô trung bình cộng X là: X = * 7,26 

35 

15. a) - Dấu hiệu cần tìm là: "Tuổi thọ" của một loại bóng đèn. 

- Có N = 50 giá trị. 
b) Số trung bình cộng X là: 

- 1150.5 + 1160.8 + 1170.12 + 1180.18 + 1190.7 tiryoQ/ ... 

X = -—- « ll/Z,o(g;lơ) 


16 - GBT TOÁN 7 (tập hai) 




c) Tìm mốt của dấu hiệu: Ta biết mốt là giá trị có tần số lớn nhất trong 
bảng. Mà tần số lớn nhất trong bảng là 18. 

Vậy mốt của dấu hiệu bằng 1180 hay Mo = 1180. 

16 . Với bảng "Tần số" đã cho, ta thấy không nên dùng số trung bình cộng 
làm "đại diện" cho dấu hiệu vì các giá trị của dấu hiệu có khoảng cách 
chênh lệch khá lớn đổì với nhau nên số trung bình cộng không thể đại 
diện cho các giá trị của dấu hiệu đó. 

17 . a) Ta có: 

- _ 3.1 + 4.3 + 5.4 + 6,7 + 7.8 + 8.9 + 9.8 + 10.5 + 11.3 + 12.2 

30 

3 + 12 + 20 + 42 + 56 + 72 + 72 + 50 + 33 + 24 384 „ _ 

= -3-—- = -3—- * 7,68 (phút) 

50 50 

b) Ta có tần số lớn nhất trong bảng là 9. Vậy M<) = 8. 

18 . a) Bảng này có khác so với những bảng "Tần số" đã biết trong bài học 

và các bài tập đã làm. 

Trong bảng này ở chiều cao 105cm có 1 học sinh, 155cm có một học 
sinh. Còn chiều cao trong khoảng từ 110 - 120cm có 7 học sinh,... như 
vậy chiều cao của học sinh được ghép thành từng lớp. 

Vì vậy, người ta còn gọi bảng trên là "bảng phân phối ghép lớp". 

b) Tính giá trị trung bình: Để tìm giá trị trung bình trong trường hợp 
này ta phải tính thêm GIÁ TRỊ TRƯNG TÂM của từng lớp ghép, rồi 
tính như quy tắc đã học. 

Ta làm như sau: 


Chiều cao 

Giá trị trung tâm 

Tần số 

Tích 

105 

105 

1 

105 

110 - 120 

115 

7 

805 

121 - 131 

126 

35 

4410 

132 - 142 

137 

45 

6165 

143 - 153 

148 

11 

1628 

155 

155 

1 

155 



N = 100 

13268 


Vậy X = 1 ;|^- « 132,68 
■ y 100 

(Chiểu cao trung bình của 100 học sinh là 132,68cm) 


19. X * 18,7 (kgl 


p - 

£>A! HỤ^ óiuOC ‘odA ha IMV. 

ĩPUNG TÂM THỒNG .T1N THƯ VlfcN Ị 


Le/ oi 

ÍUG _ 


GBT TOÁN 7 (tập hai) - 17 





ÔN TẬP CHƯƠNG III 


20. Điểu tra năng suất lúa xuân năm 1990 của 31 tỉnh, thành từ Nghệ An tr 
vào, người điều tra lập được bảng sau. 

a) Lập bảng "tần số"; 

b) Dựng biểu đổ đoạn thẳng; 

c) Tính số trung bình cộng. 


TT 

Tỉnh, thảnh phố 

Năng suất 
(tạ/ha) 


TT 

Tỉnh, thành phố 

Năng suất 
(tạ/ha) 

1 

Nghệ An 

30 


16 

Bình Dường 

30 

2 

Hà Tĩnh 

30 


17 

Đồng Nai 

30 

3 

Quảng Bình 

20 


18 

Bình Thuận 

40 

4 

Quảng Trị 

25 


19 

Bà Rịa-Vũng Tàu 

30 

5 

Thửa Thiên-Huế 

35 


20 

Long An 

25 

6 

Đà Nẩng 

45 


21 

Đổng Tháp 

35 

7 

Quảng Nam 

40 


22 

An Giang 

35 

8 

Quảng Ngãi 

40 


23 

Tiền Giang 

45 

9 

Binh Định 

65 


24 

Vĩnh Long 

35 

10 

Phú Yên 

50 


25 

Bến Tre 

35 

11 

Khánh Hòa 

45 


26 

Kiên Giang 

35 

12 

TP.HỔ Chí Minh 

35 


27 

Cần Thơ 

30 

13 

Lâm Đổng 

25 


28 

Trà Vinh 

40 

14 

Ninh Thuận 

45 


29 

Sóc Trăng 

40 

15 

Tây Ninh 

30 


30 

Bạc Liêu 

40 





31 

Cà Mau 

35 


21 . Sưu tầm trong sách, báo một biểu đổ (đoạn thẳng, hỉnh chữ nhật hoặ 
hình quạt) về một vấn đề nào đó và nêu nhận xét. 


éịiÀi 

20. a) Lập bảng "tần số" 


Xem bảng thống kê ta lập được bảng "tần số" như sau: 


Năng suất (x) 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 


Tẩn số (n) 

1 

3 

7 

9 

6 

4 

1 

N = 31 


18 - GBT TOÁN 7 (lập hai) 




b) Dựng biểu đồ đoạn thẳng: 



1. Ví dụ: Kết quả học tập cuối học kì I của học sinh khối 7 trường X được 
minh họa bằng biểu đồ hình quạt như sau: 



Nhận xét: 

- Đa sô" học sinh khối 7 trường X có trình độ học tập đạt trung bình 
(45%) cuối học kì I. 

- Tỉ lệ học sinh học giỏi còn ít, chiếm 5%. 

- Số học sinh yếu kém còn nhiều (20% + 5%) = 25%. 

Học sinh khối 7 cần phải cố gắng học tập tốt hon. 


QBĨ TOÁN 7 (tập hết) »19 









CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG III 


Pj2 5 2 5 2 02 g2 Pj2 

Chọn câu trả lời đúng. Cho X = + -7— + 77-77: + ~ : 7 777 

1.6 11.6 11.16 16.21 21.26 26.31 


Giá trị của biểu thức X là : 


150 

31 


B. 


150 

186 


c. 


30 

31 


D. 


j0 

H6 


, 2 1 1 

Chọn câu trả lời đúng. Tổng các số đối của các số : ; - *7 ; - -- là : 

3 4 6 


A. A 
12 


12 


c. A 

12 


D 


12 


Chọn câu trả lời đúng. Cho M = 777 + 7777 + ... +777 . Giá trị của biểu 

101 102 150 

thức M là : 


A. m < — 
4 


B. M = 


c. m > 7 
3 


D. n < 


Chọn câu trả lời đúng. Cho X = ^. Giá trị cuaX là : 


2 2 3 2 


100 * 


A. X = 


99 

100 


B. X < 


99 

100 


C. x> 


99 

100 


rút gọn bằng : 

lĩ B.ặ c.l D. ặặ. 

cd a b cdab 

Chọn câu trả lời đúng, s = 77 + 777 + ... + 7 “-777-T + ... + r 7 ~rz_ 

1.3 3.5 (2n-l)(2n + l) 255.257 

Giá trị của biểu thức s bằng : 


abab 

cdcdcd 

cdcd 

ababab 

c. 1 


L 

1 


D. > > 1. 
Biểt thức X 


127 

255 


B. 


128 

255 


c 1 
2 


D. Ẽ 

>57 


XT-. _ 1 3 5 999 ^ ^ 2 3 4 998 . . „_^ 

Nếu m = 7 . — .7... 7777 và n = thì trong các tết luận 

2 4 6 1000 3 4 5 999 

sau, kết luận nào đúng ? 

A. m = n B. m < n c. m > n D. m n = 1. 


20 - GBT TOÁN 7 (tập hai) 



8 . Chọn câu trả lời đúng. 


Cho X = [-•!— + -ỉ— + -4- 

( 1 . 2.3 2.3.4 3.4.5 


+ ... + 


1 


37.38.39 


.1428 + 185,8 


Giá trị cua X là : 

A. 1850 B. 1900 c. 1580 D. 1950. 

( 1.2 + 2.3 + 3.4 + ... + 98.99)y 6 3 

9. Chọn câu trả lời dứng. Cho -- —— ---— = 12. — : — . 

26950 7 2 


Giá trị của y là : 

A. 1 B. 4 

5 2 

10. Chọn câu trả lời đúng. Tính : Y = 


c. 


D.|. 

3 



í-1-Ll 



ụ 

í-ti-ì 


15 J 

l 16 J 

1 17 J 

1 1 

50j 


À.ỊI 

15 


B. -3 \ 
5 


c. 3 \ 
5 


11 . Chọn câu trả lời đúng. Cho X = l-ll-l I-I 7 ...I- ^ 


3 8 15 n 2 + 2 n 


D. 4- 


(với n = 98). 


Giá trị của X là : 


A. 198% B. 1 . 


48 

50 


c. 199% 


12. Chọn câu trả lời đúng. ^ của 13,31 bằng : 

5 


A. 7,629 


B. 7,962 


c. 7,692 


D. 1,99. 


D. 7,926. 


2 3 

13. Chọn câu trả lời đúng. Biết rằng : của X bằng — của -840. Vậy X 

5 7 

bằng : 

A. -784 B. -369 c. -900 D. -4900. 

14. Chọn cảu trả lời đúng. Tỉ số của hai số a và b bằng 3 : 5. Nếu thêm 
5 đơn vị vào số a thì tỉ sô' của chúng sẽ là 7 : 10. Vậy : 

A. a = 50 ; b = 30 B. a = -30 ; b = -50 

c. a = 30 ; b = 50 D. a = -50 ; b = -30. 

15. Chọn câu trả lời đúng. Tỉ số của tuổi con và tuổi mẹ là 37,5%. Tổng số 
tuổi của hai mẹ con là 44. Vậy : 

A. Mẹ 31 tuổi, con 13 tuổi B. Mẹ 32 tuổi, con 12 tuổi 

c. Mẹ 30 tuổi, con 14 tuổi D. Mẹ 34 tuổi, con 10 tuổi. 


GBT TOÁN 7 (tập hai) - 21 





16. Chọn câu trả lời đúng. Giá hàng lúc đầu tăng 40%, sau đó lại giảm 
40%. Vậy : 

A. Giá ban đầu rẻ hơn và rẻ hơn 40% so với giá lúc sau ; 

B. Giá ban đầu và giá lúc sau không đổi ; 

c. Giá lúc sau giảm và giảm 16% so với giá ban đầu ; 

D. Giá lúc sau giảm và giảm 40% so với giá ban đầu. 

_3535 313131 

17. Chọn câu trả lời đúng. Cho Y = / - - + ~_~„ 4 . Giá trị cùa Y hằng : 

1919 383838 


A. M B. II c.^ I 

38 38 38 

f Ịỹ 41 5 (3 — 8 ^ 5 

18. Chọn câu trả lời đúng. Cho X = + — : — + 3 — : — . 

1 13 7 9 7 13 9 


Giá trị của X bằng : 

A.-ậ B. 0 C.M 

5 5 

19. Chọn câu trả lời đúng. Tìm X để : I X + 4,3 I - I -2,8 I = 0. 


D 5- 


A. X = 1,5 
c. X = -7,1 


B. X = -1,5 

D. X = -1,5 hoặc -7,1. 


ị 2 5 

20. Chọn câu trả lời đúng. Cho X = (2,25 - 5,25) : 4 + 44 . Giá trị của 


9 18 


biểu thức X bằng : 


B. -1,5 


D. 1,5. 
3a 2 - 3b 2 


21. Chọn câu trả lời đúng. Tìm giá trị của biểu thức : — 77 —— 7 - 7 —- biết 

4(b-a)(b + a) 


3a + 2 = 8 vàb + 3 = 2ta dược : 


C.-I 

4 


22. Chọn câu trả lời đúng. Hãy viết phép nhân sau dây thành dạng một 
luỹ thừa (- 6 )(- 6 )(- 6 )(- 6 )(- 6 )(- 6 ). 


A. 6.6 


23. Chọn câu trả lời đúng. Cho A = 


(7 3 ) 5 .7 7 

/ ,\4 


D. -5.6. 


. Biểu thức A bằng 


B. 343 


D. 49. 


22 - GBT TOÁN 7 (lập hêi) 



24. 


25. 


26 . 


27 . 


Chọn câu trả lời đúng. Biết rằng : a n .a = a 17 ; b k : b 2 = b 4 ; (c 3 ) m = c 1,r \ 
'Tm n, k, m ta được : 

A. n = 17 ; k = 6 ; m = 5 B. n = 16;k = 6 ;m = 5 

c. n = 16 ; k = 6 ; m = 12 D. n = 16 ; k = 8 ; m = 5. 

Chọn câu trả lời đúng. Biết rằng : l 2 4 2 2 + 3 2 + ... + 8 2 + 9 2 = 285. 

n ẵng : 3 2 + 6 2 + 9 2 + ... + 24 2 + 27 2 bằng : 

A. 855 B. 1710 c. 2565 D. 1140. 

2 

X o 

Chọn câu trả lời đúng. Cho —— = — . Hãy tìm X. 

3^ X 

50 

A. X = ị B. x = -ị c.x = ±ị- D. x = ±ị. 

5 5 50 5 

Chọn câu trả lời đúng. Cho ^ = 4 và b ; d * 0 . Ta chứng minh dược : 

b d 


28 . 


29 . 


30 . 


31 . 


^ ac a + b 
bd ~ b + d 


ac a 2 + c 2 
a. -—— = 


0 . 


a + c 
b + d 




vb, 


vdy 


bd 3 b 2 + d 2 

ac _ (a + c ) 2 
bd 


(b+d) 
3 


Chọn câu trả lời đúng. Tìm phân số bằng phân số —, biết tổng của tử 
tà mẫu bằng 120 . 


xỊ£ B.-£ c. § D. “ 

70 112 85 . 84 

Chọn câu trả lời đúng. Cho X = vl + 3 + 5 +... + 97 + 99 . Giá trị của 
tiểu thức X là : 

k. iOO B. 50 c. 25 D. 200 . 

'ìm câu phát biểu đúng : 

X. Nếu X € z thì X e R B. Nếu X e R thì X e I 

c. Nếu X e I thì X e Q D. Nếu X e Q thì X 6 1. 

Chọn câu trả lời đúng. Giá trị của biểu thức Q n I là : 


X. Q B. II 


c. R 


D. 0. 


OBT TOÁN 7 dtp htl) - 23 



32 . 

33 . 

34 . 

35 . 

36 . 

37 . 

38 . 

39 . 

40 . 

41 . 


Chọn câu trả lời đứng. Cho : -8,3513 < -835 Ị I 2. Số trong c vuông 
có thể là : 

A. 0 ; 1 ; 2 B. 0 ; 1. 

c. 0 ; 1 ; 2 ; ; 9 D. 1 ; 2 ; ; 9 . 

Chọn câu trả lời đúng. Cho A = -3,94(-0,4).0,5.2,5.(-2). Giá trị biểu 
thức A bằng : 


A. -3,94 


B. 3,94 


c. 39,4 


Chọn câu trả lời đúng. Cho : —— - X 

5 


. Tìm X. 


D. -Í9,4. 


A. X = 


B. X = 


625 75 625 

Chọn câu trả lời đúng. Với M = 3 40 + 9 21 . M chia hết cho 


B. 10 và 15 


c. 15 và 90 D. 10 ; 5 ; 90. 


Chọn câu trả lời đúng. Nếu — = (a, b, c, d * 0 ; a * b ; c * d) tù : 

b d 

. a-b d ^a+bc+d 


a-bc ac-d 

Chọn câu trả lời đúng. Biết 2 n = 512 ; 3 k = 243. Giá trị của bhu thức 
n 2 + k 2 bằng : 


c. 106 


Chọn câu trả lời đúng. Cho biểu thức 


viết dưới dạng : 


D. 1(0. 


. Biểu thức này có thể 


A ỊnJ B 'lnJ C -lnJ D ' tĩ ) ■ 

Chọn câu trả lời đúng. Giá trị của biểu thức (-2222) 4 : (-1111) 4 lằng : 

A. 8 B. 16 c. -16 D. - í . 

Chọn câu trả lời đúng. Giá trị của 0,0(01) bằng : 

A. 0,0010101... B. 0,001001... c. 0010101... D. 0,00 01... 

Chọn câu trả lời đúng. Tam giác KQS có số đo của các góc R ; Q; s lần 
lượt tỉ lệ với 3 ; 2 ; 4. Vậy số đo các góc dó là : 


24 - GBT TOÁN 7 (tập hầl) 



A. R = 60" ; Q = 80 ° ; s = 40 " B. R = 60 ° ; Q = 40 ° ; s = 80" 

c. R = 80 ° ; Q = 60 ° ; s = 60" D. R = 40° ; Q = 60° ; s = 80". 

42. Chọn câu trả lời đúng. Cho ba sỏ a ; b ; c chia ti lệ thuận vởi 5 ; 6 ; 7. 
Ta có : 

A. a : b : c = 6 : 5 : 7 B. 5a = 7b = 6c 

C.ậ44 D. 

5 6 7 1 1 1 

5 6 7 

43. Chọn câu trả lời đúng. Trong một kì thi số điểm 10 của ba bạn Dương, 
Hương, Ngân tỉ lệ với 3 ; 1 ; 2 . Tổng số điểm 10 của cả ba bạn đạt được 
là 24. Vậy số điểm 10 của bạn Ngân là : 


44. 


A. 6 B. 7 c. 8 D. 9. 

Chọn câu trả lời đúng. Cho ^ J và X + y - z = 20. Tìm X, y, z. 

2 3 4 5 


A. X = 32 ; y = 48 ; z = 50 B. X = 32 ; y = 48 ; z = 60 

c. X = 32 ; y = 44 ; z = 50 D. X = 30 ; y = 48 ; z = 50. 

45 . Chọn câu trả lời đúng. Cho 3 n .5 n = 225 15 . Tìm n. 

A. n = 15 B. n = 225 c. n = 15 15 D. n = 30. 

46 . Chọn câu trả lời đúng. Tìm X, biết : (x - l) 4 = 16. 

A. X = ~1 B. X = 3 


c. X = 4 


D. X = 3 hoặc X = -1. 


HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG III 


5 5 5 5 5 5 

1.6 + 6.11 + 11.16 + 16.21 + 21.26 26.31 


= 5 


_Ị_ 1_Ị_ + _1_1_ 

6 + 6 11 + 11 16 + 16 21 + 21 26 26 31 


= 5 


1-4 

31 


30 150 -._ . . 

= 5. -rr = -. Chọn câu A. 

31 31 


2 . 

3 . 

4 . 


2 11 3 . _ 

-v + — + — = . Chọn câu B. 

3 4 6 12 

11 .111 1 
101 102 150 150 150 150 


50 1 

-^- = 4. Chọn câu c. 
150 3 


1 


11 ' 

+ + ••• + ■_ 

2 2 3 2 100^ 


11 . 1 
< — 
1.2 2.3 99.100 


GBT TOÁN 7 (tập hái) - 25 



. Chọn câu B. 


5 . 

6 . 

7 . 


8 . 

9 . 


10 . 


... . 1,1 1 , 1 1 
Mà = 1 - -r + T- 

2 2 3 99 100 


1 1 
1 ~ 100 


99 

100 


abab cdcdcd ab.101 cd.10101 _ „ 

—— = ■=——= 1. Chọn câu c. 
cdcd ababab cd.101 ab.10101 


S=1 

2 


1_1 Ị_1 1_1_ 

2 3 3 5 255 257 


( 


1- 


1 


257 
1000 


128 

257 


. Chọn :âư D. 


2 < 2 . 2 < 3 . . 997 < 998 999 < _ = 1 

2 < 3 ’ 3 < 4 * * 998 < 999 ĩõõõ < 1000 “ 

n -, 1 3 997 999 2 3 998 4 _^_ 0 

Do đó : 77 — < -.—...- 7 ^— .1 => m < n. Chọn câu B. 

2 4 998 1000 34 999 

X = ^ .1428 + 185.8 = 1850. Chọn câu A. 

741 

s = 1 .2 + 2.3 + 3.4 + ... + 98.99 = 323400. 


Từ đó có y = y. Chọn câu c. 


V 


15 


V 


vv 


16 


A 


17 


50 


-16 -17 

15 '[ 16 


1 -51' 


50 J 


11 . 


12 . 

13 . 


51 17 0 2 _._ . _ 

~ = ~r = 3—. Chọn câu c. 
15 5 5 


.1.1.1 , 2 2 3 2 4 2 99 2 

1 „ .1 „-Ít— ... (98 thửa SỐ) = ±1.-^-.^!...-^—- 
3 8 15 1.3 2.4 3.5 98.100 


(2.3.4...99)(2.3.4...99) 

(l.2.3...98)(3.4.5...100) 


99.2 99 


= “T = = 1.98 = 

100 50 


138 
130 ■ 


Chọn cáu A. 

13,21.| =7,926. Chọn câu D. 


ậ của -840 là ị .(-840) = -360. 

7 7 

Số X là (-360) : I = (-360). I = -900. 


14 . 


15 . 


Chọn câu c. 
a 3 , a+5 7 

- = r và —— = —. 

b 5 b 10 

3 

b = 50 ; a = ^ .50 = 30. Chọn câu c. 

Phân SỐ chỉ 44 tuổi là : 37,5% + 100% = 137,5% (tuổi mẹ) 


26 - GBT TOÁN 7 (tịp hal) 




Tuổi mẹ là : 44.100 : 137,5 = 32 (tuổi). 

Chọn câu B. 

16. Giả sử giá ban đẩu 100%. 

Giá hàng đó sau khi tăng : 100% + 40% = 140%. 

Giá hàng đó sau khi giảm : 140% - 140%.40% = 84%. 

Chọn câu c. 

-3535 313131 -35.101 31.10101 -39 ^_„ 

17. ~rr~— + — + - ' I ' = —£ . Chọn câu c. 

1919 383838 19.101 38.10101 38 


18 . 


_5_ 4 
V 13 + 7 


V 


3 + H 
7 13 


-5 4 3 _ £ 

13 7 + 7 13 


= 0. Chọn câu B. 
9 


19 . Ta có : IX + 4,3 Ị - I - 2.8 I = 0 
<=> IX + 4 3 Ị = 2.8 



o X = 


Chọn câu D. 

20 . 

Chọn câu A. 

21 . 

Chọn câu c. 

22 . 

Chọn câu c. 

23 . 

7 




24 . 

a n+1 = a 17 ; b k 

25 . 

3 2 + 6 2 + 9 2 + 


26 . 


27 . 


22 

20 


= 3 2 (1 2 + 2 2 + 3 2 + ... + 8 2 + 9 2 ) = 9.285 = 2565. 

Chọn câu c. 

2 

~ = — <=> x.x = o X 2 = o X = ± . Chọn câu D. 

3 X 3 50 25 5 


50 

a _£ 

b ” d 


a _ a + c _ c a c _ ( a + c ) 
b ~ b + d " d ^ bd 


(b + dj 


ac 

<=> — 

2 bd 


_ ( a+c j 

( b+d ) 


Chọn câu D. 


3x 


28. Đặt phân số cần tìm là ~ ■ Ta có : 3x + 7x = 120 o X = 12. 

7x 

Vậy phân số cần tlm là ~. Chọn câu D. 

84 


GBT TOÁN 7 (tệp hai) - 27 



29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 


39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 


45. 

46. 


Ta có : 1 + 3 + 5 + ... + 97 + 99 = (1 + 99).50 : 2 = 2500 = 50 2 
nên \l 1 + 3 + 5 + ... + 97 + 99 = \Ỉ25ÕÕ = 50. Chọn câu B. 

Chọn câu A. 

Chọn câu D. 

Chọn câu B. 

-3,94.(-0,4.2,5).(-2.0,5) = -3,94. Chọn câu A. 

2 1 Ý -1 1 

_ X — X = = —3 => X = —■ . Chọn câu D. 

5 5) 125 75 

3 40 + 9 21 = (3 2 ) 20 + 9 21 = 9 20 .9 21 = 9 20 (1 + 9) = 9 19 .9.10 = 9 19 .90 
Vậy 90 10 ; 90 : 15 ; 90 : 90. Chọn câu D. 

Chọn câu B. 

2 9 = 512 ; 3 5 = 243. Chọn câu c. 

7 8 fĩ° ( 8 ì 40 5 

—- - —- . Chọn câu A. 

Il7j J ll7j 

-2.11 II) 4 . 

-- — =2 =16. Chọn câu B. 

0,0(01) = 0,0010101... Chọn câu A. 

Chọn câu B. 

Chọn câu c. 

Chọn câu c. 

X _ y I X _ y 

2~3 8 - Ĩ2 X y z x + y + z 20 _ 1 

y_£ 8 12 15 8 + 12 + 15 5 

4 - 5 J 12 _ 15, 

^■=4=>x = 32; -^-=4=>y = 48; — = 4=>z = 60. Chọn câu B. 

8 12 15 

3".5 n = 225 15 » (3.5)" = (15 2 ) 15 o 15" = 15 30 » n = 30. Chọn câu D. 
(X - I) 4 = 16 

(X - 1 ) 4 = (±2) 4 <=> X - 1 = ±2 

« X - 1 =2 hoặc X - 1 = -2 o X = 3 hoặc X = -1. Chọn cảu D. 


28 - GBT TOÁN 7 (tịp hal) 



dluiơnỹ I\ 7 . 


BIỂU THỨC ĐẠI SỐ 


§1. KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SÔ 


I. KIÊN THỨC Cơ BẢN 

1. Khái niệm biểu thức đại số: 

Những biểu thức bao gồm các pháp toán (cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên 
lũy thừa) không chỉ trên những số mà có thể những chữ. Gọi là biểu thức 
đại số. 

9 . 3 

Ví dụ: 2x + 3; ax + bx + c; —.... 

X 

2. Biểu thức nguyên, biểu thức phân: 

a) Biểu thức đại số không chứa biến ở mẫu gọi là biểu thức nguyên. 

3 

Ví dụ: -yxy; a 2 ; 2(a + b); ax 2 + bx + c 

4 

b) Biểu thức đại số có chứa biến ở mẫu gọi là biểu thức phân. 


Ví dụ: 


(x; y là biến). 


II. BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 
A. Bài tập mẫu 

Trong các biểu thức đại số sau, đâu là biểu thức nguyên, dâu là biểu thức phân: 
9) 2x(y 3 - z) + X 2 - y 2 ; b) 4 ( X + 2 M ——; 


c) x(y - 1) + 


3x + y _ 


5x(7y+ 3) 


Ta có: 2x(y 3 - z) + X 2 - y 2 ; + ã) là các biểu thức đại số nguyên (vì 

15 

biểu thức dại số không chứa biến ở mẫu). 


GBT TOÁN 7 (tập hal) - 29 





là các biểu thức ctại số 


Các biểu thức x(y - 1) * ẼỊ±ỉl. 
phân (vì biểu thức đại số chứa biến ở mẫu). 

B. Bàỉ tập giáo khoa cơ bản 

1. Hãy viết các biểu thức đại sô' biểu thị: 

a) Tổng của X và y 

b) Tích của X và y 

c) Tích của tổng X và y với hiệu của X và y. 

2. Viết biểu thức đại số để biểu thị diện tích hình thang có đáy lớn là a, đáy 
nhỏ là b, đường cao là h (a, b và h có cùng đơn vị đo). 

3. Dùng bút chl nối các ý 1), 2)... 5) với a), b) ... e) (chẳng hạn như nối 1 với e) 
sao cho chúng có cùng ý nghĩa. 


1) 

X - y 

\ a) 

Tích của X vả y 

2) 

5y 

\ b) 

Tích của 5 và y 

3) 

xy 

\ c) 

Tổng của 10 và X 

4) 

10 + X 

\ d) 

Tích của tổng X và y với hiệu của X và y 

5) 

(X + y)(x - y) 

'e) 

Hiệu của X và y 


4. Một ngày mùa hè, buổi sáng nhiệt độ là t độ, buổi trưa nhiệt độ tăng thêm 
X độ so với buổi sáng, buổi chiểu lúc mặt trời lặn, nhiệt độ lại giảm đi y độ 
so với buổi trưa. Hãy viết biểu thức đại số biểu thị nhiệt độ lúc mặt trời lặn 
của ngày dó theo t, X, y. 

5. Một người được hưởng mức lương là a đồng trong một tháng. Hỏi người dó 
nhận được bao nhiêu tiển nếu: 

a) Trong một quý lao động, người đó đảm bảo đủ ngày công và làm việc có 
hiệu suất cao nên được hưởng thêm m dồng? 

b) Trong hai quý lao động, người đó bị trừ n đổng (n < a) vì nghỉ một ngày 
công không phép? 

ổjiài 

1. a) X + y; b) x.y ; c) (x + y)(x - y). 

2. Diện tích hình thang là: 

s = ị(a + b).h 
2 


30 - GBT TOÁN 7 (tập hai) 





3 


1) 

X - y 

\ / a) 

Tích của X và y 

2) 

5y 

w*b) 

Tích của 5 và y 

3) 

xy 

c) 

Tổng của 10 và X 

4) 

10 + X 

->) 

Tích của tổng X và y với hiệu cùa X và y 

5) 

(x + y)(x - y) 

e) 

Hiệu của X và y 


4. Biểu thức đại số diễn đạt nhiệt độ lúc mặt trời lặn là: (t + X — y) độ 

5. a) Một quý có 3 tháng. Do đó trong một quý người đó lảnh được 3a (đồng). 

Vì đảm bảo đủ ngày công và làm việc có hiệu suất cao nôn trong quý 
người đó được thưởng thêm m (đồng). 

Vậy trong một quý người đó được lãnh tất cả là: 3a + nì (đồng) 
b) Trong hai quý lao động (6 tháng) người đó lãnh được 6a (đồng). 

Theo đề bài, trong hai quý lao động người đó chỉ còn lãnh được: 

6a - n (đồng) (n < a) 

§2. GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIÊU THỨC ĐẠI sô' 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Giá trị của một biểu thức đại số: Muốn tính giá trị của một biểu thức 
đại số khi biết giá trị của các biến trong biểu thức đã cho, ta thay giá 
trị của các biến vào rồi thực hiện các phép tính. 

2. LƯU ý: 

- Ta luôn tính được giá trị của biểu thức nguyên tại mọi giá trị của biến. 

- Đối với các biểu thức phân, ta chỉ tính được giá trị của biểu thức tại 
những giá trị của biến làm cho mẫu khác không. 

II. BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 

A. Bài tập mẫu 

Tính giá trị của các biểu thức sau: 

a) X* - X + 4 tại X = 2 b) 2x + ^ - tại X = 0; y = 1 

4 4 xy + y 

a) Thay X = 2 vào biểu thức, ta dược: 

x 2 -x + — = 2 2 - 2 + — = 4- 2+ — = 2+ — = — 

4 4 4 4 4 


GBT TOÁN 7 (tập halì - 31 







2 1 ,9 

Vậy giá trị của biểu thức X - X -f — tại điểm X = 2 là 

4 4 


b) Tương tự thay X = 0; y = 1 vào biểu thức, ta được: 


2x + 


y(x 2 - 2) 
xy + y 


= 2.0 + ^ 
4 


1(Q 2 - 2) 
0.1 + 1 


3 


4 + f =2 

4 1 4 


Vậy giá trị của biểu thức trên tại điểm X = 0; y = 1 là 2 


B. Bài ỉập giáo khoa cơ bản 


6. Giải thưởng Toán học Việt Nam (dành cho giáo viên và học sinh phổ thống) 
mang tên nhà toán học nổi tiếng nào? 

(Ông quê ở Hà Tĩnh, ông lả người thầy của nhiều thế hệ toán học nước ta 
trong thế kỉ XX). 


Hãy tính giá trị của các biểu thức sau tại X = 3, y = 4 và z = 5 rổi viết các 
chữ tương ứng với các số tim được vào các ô trống dưới đây, em sẽ trá lời 
được câu hỏi trên: 

N X 2 ; Ề 2z 2 + 1 

T y 2 ; H X 2 + y 2 

Ă l(xy + z) V z 2 - 1 


L 

M 


9 ..2 

X - y 


Biểu thức biểu thị chu vi của hình chữ nhật 
có các cạnh là y, z. 


Biểu thức biểu thị cạnh huyền của tam giác vuông có hai cạnh 
góc vuông là X, y. 


-7 

51 

24 

8.5 

9 

16 

25 

18 

51 

5 












7. Tính giá trị của các biểu thức sau tại m = -1; n = 2. 


a) 3rn - 2n; b) 7m + 2n - 6; 

8. Đố: Ước tính số gạch cần mua? Glả sử gia đỉnh em cần lát một nền nhà 
hình chữ nhật bằng gạch hình vuông có cạnh là 30cm. 

Hãy đo kích thước nền nhà em rồi ghi vào ô trống trong bảng sau: 


Chiều rộng (m) 

Chiểu dài (m) 

Số gạch cần mua (viên) 

X 

y 

xy 



0,09 

5,5 

6,8 

Khoảng 416 (viên) 





32 - GBT TOÁN 7 (tập hai) 





9 


Tính giá trị của biểu thức x 2 y 3 + xy tại X = 1 và y = 


Ị_ 

2 ' 


6. N: X 2 với X 
Ta đặt N 
T 
T 
H 


(yỊiải 

= 3 

= X 2 = 3 2 = 9 
= y 2 với y = 4 
= y 2 = 4 2 = 16 
= X 2 + y 2 với X = 3; y = 4 
= 3 2 + 4 2 = 9 + 16 


L = X 2 - y 2 với X = 3; y = 4 
= 3 2 - 4 2 = 9 - 16 = -7 
Ê = 2z 2 + 1 với z = 5 
= 2.5 2 + 1 = 51 


V = z 2 - 1 với z = 5 
= 5 2 - 1 = 25 - 1 = 24 

Ả = ^ (xy + z) với X = 3; y = 4; z = 5 


= 0,5(3.4 + 5) = 0,5.17 = 8,5 
I : Gọi I là chu vi hình chữ nhật có cạnh là y, z, ta có: 
I = 2(y + z) với y = 4; z = 5 




= 2(4 + 5) = 18. 

M : Gọi M là cạnh huyền của tam giác vuông có hai cạnh góc vuông 12x; y. 

M 2 = X 2 + y 2 = 3 2 + 4 2 = 9 + 16 = 25 => M = V 25 = 5 

T;a thay các chữ tương ứng với các số tìm được, ta sẽ được tên nhà toán 
hoc cần tìm: 


-7 

51 

24 

8,5 

9 

16 

25 

18 

51 

5 

L 

Ê 

V 

Ả 

N 

T 

H 

ĩ 

Ê 

M 


Vây giải thưởng Toán học Việt Nam dành cho giáo viên và học sinh phổ 
thông mang tên nhà Toán học nổi tiếng LÊ VẢN THIÊM. 

7. Ta lần lượt thay các giá trị m = -1; n = 2 vào từng biểu thức rồi tính giá 
trị của biểu thức. 

a) 3m - 2n = 3(-l) - 2.2 = -3 - 4 = -7 

Biểu thức 3m - 2n luôn luôn tính được với mọi giá trị của m, n 6 R. 

b) 7m + 2n - 6 = 7(-l) + 2.2 - 6 = -7 + 4 - 6 = -9 

Biểu thức 3m - 2n luôn luôn tính được với mọi giá trị của m, n e R. 

8. Học sinh tự làm. 


GBT TOÁN 7 (tập hal) - 33 




9. Ta có x 2 y 3 + xy = 1*. 






+ 1 . 


' 1 ' 


- 1.1 + 1 = 
8 2 


1 + 4 


1 

+ ~ — 

2 8 


5 

8 ' 


Vậy giá trị của biểu thức x 2 y 3 + xy tại X = 1 và y = 



5 

8 * 


§3. ĐƠN THỨC 


I. KIẾN THỨC Cơ BÀN 

-----—-—1 

1. Đơn thức: Đơn thức là một biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một 
biến, hoặc một tích giữa các số và các biến. 

Ví dụ: 2; 4xy 2 ; lx 2 y 3 (-x) 

5 

2. Các bước thu gọn một đơn thức: 

• Bước 1: Xác định dấu duy nhất thay thế các dấu có trong dơn thức. 

Dấu duy nhất là dấu "+" nếu dơn thức không chứa dấu nào hay 
chứa một số chẩn lần dấu Dấu duy nhất là dấu trong 
trường hợp còn lại. 

• Bước 2: Nhóm các thừa số là số cụ thể hay là các hằng số và nhân 
chúng với nhau. 

• Bước 3: Nhóm các biến, xếp chúng theo thứ tự các chữ cái và 
dùng kí hiệu lũy thừa để viết tích các chữ cái giống nhau. 

3. Bậc của đơn thức: Bậc của đơn thức có hệ số khác 0 là tổng số mũ 
của tất cả các biến có trong đơn thức đó. 

SỐ thực khác 0 là đơn thức bậc không. 

Số 0 được coi là đơn thức không có bậc. 

4. Nhân hai đơn thức: Muốn nhân hai đơn thức, ta nhân các hệ số với 
nhau và nhân các phần biến với nhau. 

II. BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 

A. Bài tập mẫu 

Thu gọn các đơn thức: 

a) - 1y(2xy)(-1 x 2 y 3 ); b) -y.2x 3 y. .ab 2 

8 7 3 


34 - GBT TO Ẩy 7 (tịp hãl) 



ổjíẦl 

Thu gọn các đơn thức: 

a) -^y(2xy)(--^x 2 y 3 ) = (-~).2.(- ị )y.xy.x 2 .y 3 = + Ậy.y.y 3 .x.x 2 = + Ậx 3 y 5 . 

8 7 8 7 4 4 

b) -y.2x 3 y. ~ .ab 2 = (-1).2. ^ .y.x 3 .y.x.ab 2 = - Ệ .x 3 .x.y.y.ab 2 = -^x 4 .y 2 .ab 2 

5 5 5 5 

B. Bài tập giáo khoa cơ bản 

5 o 

10. Bạn Bình viết ba ví dụ về đơn thức như sau: (5 - x)x 2 ; -ẸX 2 y; -5 

Em hãy kiểm tra xem bạn viết đả đúng chưa? 

11. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức? 

a) ^ + x 2 y; b) 9x 2 yz; c) 15,5; d) 1 - ^x 3 

5 9 

12. a) Cho biết phần hệ số, phẩn biến của các dơn thức: 2,5x 2 y; 0,25x 2 y 2 . 

b) Tính giá trị cửa các đơn thức trên tại X = 1 và y = -1. 

13. Tính tích của các dơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức thu được: 

a) "lx 2 y và 2xy 3 ; b) jX 3 y và -2x 3 y 5 

3 4 

14. Hãy viết các đơn thức với biến X, y và có giá trị bằng 9 tại X = -1 và y = 1. 

ổịiÀl 

5 

10 . - Bạn Bình đã viết đúng 2 đơn thức, đó là: -~x 2 y; -5 

- Biểu thức (5 - x)x 2 = 5x 2 - x 3 không là đơn thức vì trong biểu thức có 
chứa phép trừ. 

11 . - Theo định nghĩa đơn thức, các biểu thức sau là đơn thức: 

b) 9x*yz; c) 15,5 

- Các biểu thức a), d) không phải là đơn thức vì chúng có chứa phép 
cộng hoặc phép trừ. 

12. a)* * Đơn thức 2,5x 2 y: • 2,5 là hệ số của đơn thức. 

• x 2 y là phần biến của đơn thức. 

* Đơn thức 0,25x 2 y 2 : • 0,25 là hệ số của đơn thức. 

• x 2 y 2 là phần biến của dơn thức. 

b) * Với đơn thức 2,5x 2 y 

Ta có: 2,5x 2 y = 2,5(1) 2 .(-1) = -2,5 


GBT TOÀN 7(tập hềi) - 35 



Vậy đơn thức 2,5x 2 y có giá trị bằng -2,5 tại điểm X = 1 và y = -1. 
* Với đơn thức 0,25x 2 y 2 

Ta có: 0,25x 2 y 2 = 0,25(+l) 2 (-l) 2 = '0,25.1.1 = 0,25 

Vậy đơn thức 0,25x 2 y 2 có giá trị bằng 0,25 tại điểm X = 1; y = -1. 

13. a) (-ix 2 y).(2xy 3 ) = (-i)2.x 2 .y.x.y 3 = -f.x 3 .y 4 

đ ổ đ 

Vậy bậc của đơn thức thu được là 3 + 4 = 7 

b) (ịx 3 y).(-2x 3 y 5 ) = ị.2.x 3 .x 3 .y.y 5 = -^x 6 y 6 
4 4 2 

Vậy bậc của dơn thức là 12. 

14. Biểu thức 9x 2 y 2 ; -9xy; ... 


§4. ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Định nghĩa: Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và 
có cùng phần biến. 

Chú ý: Mọi số khác 0 được coi lả những đơn thức đồng dạng với nhau. 

2. Cộng và trừ các đơn thức đồng dạng: 

Quy tắc: Để cộng (hay trừ) các đơn thức dồng dạng, ta cộng (hay trừ) 
các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến. 

II. BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 
A. Bài tập mẫu 

1. Xếp các đơn thức sau đây thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng: 

ỹxy; 5 X Z ; ỳ x yz; 2 Xy; x z; 7xyz: 8 X z ’ 2xy ' 

2. Tính: a) 2xy 3 + 5xy 3 + xy 3 ; b) 8uv - -ì uv. 

3 

2 7 

1. - Các đơn thức sau đây đồng dạng: ^xy; 7 -xy; 2 xy 

7 2 

- Các đơn thức sau đây đồng dạng: -Ậx 2 z; x 2 z; -|x 2 z; 


36 - GBT TOÁN 7(lịp hãi) 




- Các đơn thức sau đây đồng dạng: ^-xyz; 7xyz; 

2 . a) Ta có: 2xy 3 + 5xy 3 + xy 3 = (2 + 5 + l)xy 3 = 8xy 3 
1 1 23 

b) Ta có: 8uv - 4 uv = (8 - — ) uv = —- uv. 

3 3 3 

B. Bài tập giáo khoa cơ bản 

15. Xếp các đơn thức sau đây thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng: 


5 2 . 2 . 

^x y; xy ; 
3 


1? - 0 9 lo 2 p 

— X y; -2xy ; X y; — xy ; -~x y; xy. 

2 4 5 

, 2 . 


16. Tìm tổng của ba đơn thức: 25xy 2 ; 55xy 2 và 75xy 2 . 

■ị 3 

17. Tính giá trị của biểu thức sau tại X = 1 và y = -1: ^x 5 y - -~x 5 y + x 5 y 

18. ĐỐ: Tên của tác giả cuốn Đại Việt sử kí dưới thời vua Trần Nhân Tông 
được đặt cho một đường phố của Thủ đô Hà Nội. Em sẽ biết tên tac giả 
đó bằng cách tính các tổng và hiệu dưới đây rồi viết chữ tương ứng vào ô 
dưới kết quả được cho trong bảng sau: 


V 2x 2 + 3x 2 - 7 -x 2 ; 


N 

H 

Ă 


1 2 . 2 . 

- —X + X ; 

2 

xy - 3xy + 5xy; 
7y 2 z 3 + (-7y 2 z 3 ); 


Ư 

u 

Ê 

L 


5xy - ^xy + xy; 


- 6 x 2 y - 6 x 2 y; 


3xy 2 - (-3xy ); 

-•^-x 2 + (--tx 2 ); 
5 5 


2 2 
- — X 

5 

6 xy 2 

9 2 
— X 

2 

0 

1 2 
— X 

2 

3xy 

17 

3 xy 

- 12 x 2 y 


ổ)iảl 


15. - Các đơn thức sau đây đồng dạng: ^x 2 y; -t x 2 y; x 2 y; -jX 2 y; 

3 2 5 

- Các đơn thức sau đây đồng dạng: xy 2 ; -2xy 2 ; ~*xy 2 . 

4 

16. Ta có: 25xy 2 + 55xy 2 + 75xy 2 = (25 + 55 + 75)xy 2 = 155xy 2 . 

1 5 3 5 5 .1 3 - V 5 .2 — 3 + 4 X 5 3 5 


17. Ta có: ^x y - -7 X y + x y = (^ - 7 + l)x y = ( 
2 4 2 4 

3 3 
Với X = 1 và y = -1, ta được: ^.(1) 5 .(-1) = --7 

4 4 


)x y = ỹx B y 
4 4 


GBT TOÁN 7 (tập hai) - 37 




18 . 


Đặt V = 2x 2 + 3 x 2 - ịx 2 = (2 + 3 - ị)x 2 = ^x 2 
2 2 2 

N = - i X 2 + X 2 = (- — + 1) X 2 = — X 2 
2 2 2 

H = xy - 3xy + 5xy = (1 - 3 + 5)xy = 3xy 

Ă = 7y 2 z 3 + (-7y 2 z 3 ) = (7 - 7) y 2 z 3 = 0 

ư = 5xy - ^ xy + xy = (5 - — + l)xy = ~r x y 

ư = - 6 x 2 y - 6 x 2 y = (-6 - 6 )x 2 y = -12 x 2 y 
Ê = 3xy 2 - (-3xy 2 ) = 3xy 2 + 3xy 2 = 6 xy 2 

T 1 2 / 1 2\ , 1 1.0 2 2 

L = - X 2 + (- £- X ) = (- -=- - -5 )x 2 = - ^ X 2 
5 5 5 5 5 


Thay vào bảng ta được: 


2 2 
- — X 

5 

6 xy 2 

9 2 

— X 

2 

0 

1 2 
— X 

2 

3xy 

17 

3 xy 

- 12 x 2 y 

L 

Ê 

V 

Ả 

N 

H 

Ư 

u 


Vậy tên tác giả cuốn Đại Việt sử kí là: LÊ VÃN HƯU. 


Luyện tập 

19. Tính giá trị của biểu thức 16x 2 y 5 - 2x 3 y 2 tại X = 0,5 và y = 1. 

20. Viết ba đơn thức đổng dạng với đơn thức -2x 2 y rồi tính tổng của cả bốn 
đơn thức đó. 

21. Tfnh tổng của các đơn thức sau: 

3 2 1 2 "1 _2 

^xyz ; ^ xyz*; - ^ xyz\ 

22. Tính tích các đơn thức sau rồi tlm bậc của mỗi đơn thức nhận được: 

. 12 , 2 , 5 

a) TT x y và -- xy; 

15 * 9 

. . 1 2. . . 2 4 

b) --x y và -^xy . 

7 5 

23. Điền các đơn thức thích hợp vào ô trống: 

a) 3x 2 y + □ = 5x 2 y; 

b) □ - 2x 2 = -7x 2 ; 

c) □ + □ + □ = X 5 


38 - GBT TOÁN 7 (tập hai) 




19. Với X = 0,5 = ; y = -1, ta có: 

16x 2 y 5 -2x 3 y 2 = 16(-t) 2 .(-l) 5 - 2(i) 3 .(-l) 2 = 16. ị(-l) - 2.1 1 
2 2 4 8 

1 -16-1 17 


Vậy giá trị của biểu thức 16x 2 y 5 - 2x 3 y 2 tại điểm X = 0,5; y = 1 là 


20 . * Giả sử có ba đơn thức đồng dạng với đơn thức -2x 2 y là: 

rr_.2_.. 1 2 1 2 . 

5x y; - —X y; — X y 
J 2 y 5 


* Khi đó tổng của bôn đơn thức là: 


-2x 2 y + 5x 2 y + (- — x 2 y) + ịx 2 y = (-2 + 5 - ị + )x 2 y = -~x 2 y. 


2 5 


21. Ta có: 


3 2 1 2 1 2 /31 1 V 2 

7*yz + ^xyz - yxyz = (7 + 7 - 7>xyz 

4 2 4 4 2 4 

= (——-)xyz = xyz 

4 

22. a)(ifx 4 y 2 ).(lxy) = (lll)x 4 .y 2 .xy = lx 6 y 3 (bậc 8). 

15 9 15 9 9 

b) (-lx 2 y)(-lxy 4 ) = (- 1 ).(- 1 )x 2 y.xy 4 = ltx 3 y 5 (bậc 8). 

/ o /0 oO 

23. a) 3x 2 y + 2x 2 y = 5x 2 y 

r c«2 I r>,,2 _ rr„2 


~-5x 2 

- 2x 

xi 

+ 

-X 5 


6 + X 5 Ux 5 


(Bài tập c) có nhiều lời giải). 


GBT TOÁN 7 (tệp hai) - 39 




§5. ĐA THỨC 


I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Khái niệm đa thức: Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn 
thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó. 

Nhận xét: 

- Mỗi đa thức là một biểu thức nguyên; 

- Mỗi đơn thức cũng là một đa thức (chỉ có một sô hạng). 

2. Thu gọn các số hạng đồng dạng trong đa thức: Nếu trong đa thức có 
chứa các số hạng đồng dạng thì ta thu gọn các số hạng đồng dạng 
đó dể ta được một đa thức thu gọn. 

3. Bậc của đa thức: Bậc của da thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất 
trong dạng thu gọn của đa thức đó. 

4. Chú ý: 

- Số 0 cũng được gọi là đa thức không và nó không có bậc. 

- Khi tìm bậc của một đa thức, trước hết phải thu gọn đa thức dó. 

II. BÀI TẬP 

A. Bài tập mẫu 

Hãy chỉ ra các đa thức trong các biểu thức sau: 

2 

a) X - 1 + —; b) y 3 - 4; c) xyz - ax 2 ; 

X 

.. 1 .... . y 2 -2az + 1 ,. z 

d) -j-xy(1 + z); e) — ~ —; f) + yz- 

4 a 2 +1 X 2 +1 

(Trong các biểu thức trên, a là hằng số). 

ỔỊIÀI 

Các biểu thức sau đây là đa thức: 

b) y 3 — 4; c) xyz - ax 2 ; d)Ậxy(l + z); e) -— 2az ±1 (vì a là hàng số). 

4 a 2 +1 

B. Bài tập giáo khoa cơ bản 

24. ở Đà Lạt, giá táo là X (d/kg) và giá nho là y (đ/kg). Hãy viết biểu thức dại 
số biểu thị số tiền mua: 
a) 5kg táo và 8kg nho; 


40 - GBT TOÁN 7 (tập haíỉ 





25. 


b) 10 hộp táo và 15 hộp nho, biết mỗi hộp táo có 12kg và mỗi hộp nho có 
10kg. 

Mỗi biểu thức tìm được ở hai cảu trên có là đa thửc không? 

Tìm bậc của mỗi đa thức sau: 

a) 3x 2 - — X + 1 + 2x - X 2 ; b) 3x 2 + 7x 3 - 3x 3 + 6x 3 - 3x 2 ; 

'2 

26. Thu gọn đa thức sau: Q = X 2 + y 2 + z 2 + X 2 - y 2 + z 2 + X 2 + y 2 - z 2 . 

27. Thu gọn rồi tính giá trị của đa thức p tại X = 0,5 và y = 1: 

p = “ x 2 y + xy 2 - xy + “ xy 2 - 5xy - ^ x 2 y. 

3 2 3 

28. Ai đúng, ai sai? 

Bạn Đức đố: "Bậc của đa thức M = X 6 - y s + x 4 y 4 + 1 bằng bao nhiêu?" 

Bạn Thọ nói: "Đa thức M có bậc là 6" 

Bạn Hương nói: "Đa thức M có bậc là 5". 

Bạn Sơn nhận xét: "Cả hai bạn đểu sai". 

Ai đúng? Ai sai? Vì sao? 

24. a) Biểu thức biểu thị sô tiền mua 5kg táo và 8kg nho là: 5x + 8y (đồng) 

b) Theo đề bài, 10 táo cân nặng. 10 X 12 = 120 (kg) và 15 hộp nho cân 

nặng: 15 X 10 = 150 (kg). 

Vậy biểu thức biểu thị số tiền mua 10 hộp táo và 15 hộp nho là: 

120x + 150y (dồng). 

Nhận xét: Các biểu thức: 5x + 8y; 120x + 150y đều là đa thức. 

25. a) Ta có: 3x 2 - Ịx + 1 + 2x - X 2 = 2x 2 + Ệx + 1. Vậy đa thức có bậc 2. 

2 2 

b) Ta có: 3x 2 + 7x 3 - 3x 3 + 6x 3 - 3x 2 = 10x 3 . Vậy đa thức có bậc 3. 

26. Đặt Q = X 2 + y 2 + z 2 + X 2 - y 2 + z 2 + X 2 + y 2 - z 2 = 3x 2 + y 2 + z 2 

27. Ta thu gọn đa thức: 

Ta có: p = ^ x 2 y + xy 2 - xy + 2 xy2 - 5xy - 3 x2y 

= (1 + ỉ )xy 2 - (1 + 5)xy + (i - I) x 2 y 

Vậy: P=ịxy 2 -6xy-ịx 2 y=ậ (0,5).(1) 2 - 6.(0,5).(1) - ị (0,5) 2 .(1) = — . 

2 3 2 3 3 


GBT TOÁN 7 (tập hai) - 41 



§6. CỘNG VÀ TRỪ ĐA THỨC 

I. KIẾN THỨC Cơ BÀN 

1. Cộng hai đa thức 

Quy tắc: Muốn cộng hai đa thức ta có thể lần lượt thực hiện các tước: 

* Bước 1: Viết liên tiếp các số hạng của hai đa thức đó cùng vci dấu 
của chúng; 

* Bước 2: Thu gọn các số hạng đồng dạng (nếu có). 

2. Trừ hai đa thức 

Quy tắc: Muốn trừ hai đa thức ta có thể lần lượt thực hiện các bưec: 

* Bước 1: Viết các số hạng của đa thức thứ nhất cùng với dấu của ciúng; 

* Bước 2: Viết tiếp các số hạng của đa thức thứ hai với dấu ngược lại; 

* Bước 3: Thu gọn các số hạng dồng dạng (nếu có). 

II. BÀI TẬP 

A. Bài tập mẫu 

Tính tổng: a) (-3x 2 y - 2xy 2 + 6) + (-x 2 y + 5xy 2 - 1) 

b) (1,6x 3 - 3,8x 2 y) + (-2,2x 2 y - 1,6x 3 + 0,5xy 2 ) 

ỔịlẰi 

a) (-3x 2 y - 2xy 2 + 6) + (-x 2 y + 5xy 2 - 1) = -3x 2 y - 2xy 2 + 6 - x 2 y + 5xy 2 - 1 

= (-3 - l)x 2 y + (-2 + 5)xy 2 + 6 - 1 = -4x 2 y + 3xy 2 + 5 

b) (l,6x 3 - 3,8x 2 y) + (-2,2x z y - l,6x 3 + 0,5xy 2 ) 

= l,6x 3 - 3,8x 2 y - 2,2x 2 y - l,6x 3 + 0,5xy 2 
= (1,6 - l,6)x 3 + (-3,8 - 2,2)x 2 y + 0,5xy 2 = -6x 2 y +0,5xy 2 

B. Bài tập giáo khoa cớ bản 


29. 

Tính: a) (x + y) + (x - y); 




b)(x + y)-(x - y) 

30. 

Tính tổng của hai đa thức p = 

x 2 y + 

X 3 - xy 2 - 

h 3 và Q 

= X 3 + xy 2 - xy- 6. 

31. 

Cho hai đa thức: M = 3xyz 

- 3x 2 

+ 5xy - 1 




N = 5x 2 + 

X 

*< 

N 

1 

5xy + 3 - 

y 



Tính: M + N; M - N; N - M. 





32. 

Tìm đa thức p và đa thức Q biết: a) 

p + (X 2 - 

2y 2 ) = x : 

2 - y 2 + 3y 2 - 1 



b) 

o 

1 

Tn 

X 

ío 

- xyz) = 

xy + 2x 2 - 3xy: + 5 

42 - 

GBT TOÁN 7 (tệp hal) 









33. Tính tổng của hai đa thức: 

a) M = x 2 y + 0,5xy 3 - 7,5x 3 y 2 + X 3 và N = 3xy 3 - x 2 y + 5,5x 3 y 2 . 

b) p = X 5 + xy + 0,3y 2 - x 2 y 3 - 2 và Q = x 2 y 3 + 5-1,3y 2 . 


ổ^iảl 

29. a) (x + y) + (x - y) = X + y + X - y = 2x 
b) (x + y) - (x - y) = X + y - X + y = 2y 

30. Theo đề bài ta có: 


p + Q = (x 2 y + X 3 - xy 2 + 3) + (x 3 + xy 2 - xy - 6) 

= x 2 y + X 3 - xy 2 + 3 + X 3 + xy 2 - xy - 6 = x 2 y + 2x 3 - xy - 3. 

31. a) M + N = (3xyz - 3x 2 + 5xy - 1) + (5x 2 + xyz - 5xy + 3 - y) 

= 3xyz - 3x 2 + 5xy - 1 + 5x 2 + xyz - 5xy + 3 - y 
= (3 + l)xyz + (-3 + 5)x 2 + (5 - 5)xy - 1 + 3 - y 
= 4xyz + 2x 2 - y + 2. 

b) M - N = (3xyz - 3x 2 + 5xy - 1) - (5x 2 + xyz - 5xy + 3 - y) 

= 3xyz - 3x 2 + 5xy - 1 - 5x 2 - xyz + 5xy - 3 + y 
= (3 - l)xyz - (3 + 5)x 2 + (5 + 5)xy - 1 - 3 + y 
= 2xyz - 8x 2 + lOxy + y - 4. 

c) N - M = (5x 2 + xyz - 5xy + 3 - y) - (3xyz - 3x 2 + 5xy - 1) 

= 5x 2 + xyz - 5xy + 3 - y - 3xyz + 3x 2 - 5xy + 1 
= (5 + 3)x 2 + (1 - 3)xyz - (5 + 5)xy + 3 + 1 - y 
= 8x 2 - 2xyz - lOxy - y + 4 


32. a) Ta có: p + (x 2 - 2y 2 ) = X 2 - y 2 + 3y 2 - 1 

:=> p = (x 2 - y 2 + 3y 2 - 1) - (x 2 - 2y 2 ) 

= X 2 - y 2 + 3y 2 - 1 -X 2 + 2y 2 = 4y 2 - 1 
Vậy p = 4y 2 - 1 

b) Q - (5x 2 - xyz) = xy + 2x 2 - 3xyz + 5 
Q = (xy + 2x 2 - 3xyz + 5) + (5x 2 - xyz) 

= xy + 2x 2 - 3xyz + 5 + 5x 2 - xyz = xy + 7x 2 - 4xyz + 5 
Vậy Q = xy + 7x 2 - 4xyz + 5 

33. a) Ta có: M + N = (x 2 y + 0,5xy 3 - 7,5x 3 y 2 + X 3 ) + (3xy 3 - x 2 y + 5,5x 3 y 2 ) 

= x 2 y + 0,5xy 3 - 7,5x 3 y 2 + X 3 + 3xy 3 - x 2 y + 5,5x 3 y 2 
= (1 - l)x 2 y + (0,5 + 3)xy 3 - (7,5 - 5,5)x 3 y 2 + X 3 
= 3,5 xy 3 - 2x 3 y 2 + X 3 


GBT TOÁN 7 (tập hai) - 43 



b) Ta có: p + Q = X 5 + xy + 0,3y 2 - x 2 y 3 - 2 + x 2 y 3 + 5 - l,3y 2 
= X 5 + xy + (0,3 - l,3)y 2 + (1 - l)x 2 y 3 + (5 - 2) 

= X 5 + xy - y 2 + 3 

Luyện tập 

34. Tính tổng của hai đa thức: 

a) p = x 2 y + xy 2 - 5x 2 y 2 + X 3 và Q = 3xy 2 - x 2 y + x 2 y 2 . 

b) M = X 3 + xy + y 2 - x 2 y 2 - 2 và N = x 2 y 2 + 5 - y 2 

35. Cho hai đa thức: M = X 2 - 2xy + y 2 ; N = y 2 + 2xy + X 2 + 1 

a) Tính M + N; b) Tính M - N. 

36. Tính giá trị của các đa thức sau: 

a) X 2 + 2xy - 3x 3 + 2y 3 + 3x 3 - y 3 tại X = 5 và y = 4 

b) xy - x 2 y 2 + x 4 y 4 - x 6 y 6 + x 8 y 8 tại X = -1 và y = -1. 

37. Viết một đa thức bậc 3 với hai biến X, y và có ba hạng tử. 

38. Cho các đa thức: A = X 2 - 2y + xy + 1 ; B = X 2 + y - x 2 y 2 - 1 

Tìm đa thức c sao cho: 

a) c = A + B; b) c + A = B. 

Cịíải 

34. Ta có: a) p + Q = (x 2 y + xy 2 - 5x 2 y 2 + X 3 ) + (3xy 2 - x 2 y + x 2 y 2 ) 

= x 2 y + xy 2 - 5x 2 y 2 + X 3 + 3xy 2 - x 2 y + x 2 y 2 
= (1 - l)x 2 y + (1 + 3)xy 2 + (-5 + l)x 2 y 2 + X 3 
= 4xy 2 - 4x 2 y 2 + X 3 

b) M + N = (x 3 + xy + y 2 - x 2 y 2 - 2 ) + (x 2 y 2 + 5 - y 2 ) 

= X + xy + y* ~ X y - 2 + X y + ộ - y 

= X 3 + xy + (1 - l)y 2 - (1 - l)x 2 y 2 - 2 + 5 = X 3 + xy + 3 

35. Ta có: a) M + N = (x 2 - 2xy + y 2 ) + (y 2 + 2xy + X 2 + 1) 

= X 2 “ 2xy + y 2 + y 2 + 2xy + X 2 + 1 = 2x 2 + 2y 2 + 1 

b) M - N = (x 2 - 2xy + y 2 ) - (y 2 + 2xy + X 2 + 1) 

= X 2 - 2xy + y 2 - y 2 - 2xy - X 2 - 1 = -4xy - 1 = -(4xy + 1) 

36. a) - Thu gọn biểu thức ta được: 

X 2 + 2xy - 3x 3 + 2y 3 + 3x 3 - y 3 = X 2 + 2xy + y 3 
- Thay X = 5 và y = 4 vào biểu thức thu gọn, ta được: 

X 2 + 2xy + y 3 = 5 2 + 2.5.4 + 4 3 = 25 + 40 + 64 = 129 


44 - GBT TOÁN 7 (tập hai) 



b) Thay X = -1; y = -1 vào biểu thức, ta được: 
xy - x 2 y 2 + x 4 y 4 - x 6 y 6 + x 8 y 8 

= (- 1 M - 1 ) - (- 1 ) 2 (- 1) 2 + (- 1 ) 4 (- 1) 4 - (- 1 ) 6 (- 1) 6 + (- 1 ) 8 (- 1) 8 

= 1-1 + 1-1 + 1 = 1 

37. Học sinh tự viết. 

Ví dụ: Đa thức: xy 2 - xy + 6 là đa thức có hai biến X, y; có ba số hạng và 
có bậc 3. 

38. a) Ta có: c = A + B = (x 2 - 2y + xy + 1) + (x 2 + y - x 2 y 2 - 1) 

= X 2 - 2y + xy + 1 + x 2 + y - x 2 y 2 - 1 
Vậy c = 2x 2 - y + xy - x 2 y 2 
b) Ta có: c + A = B => c = B - A 

Hay c = (x 2 + y - x 2 y 2 - 1) - (x 2 - 2y + xy + 1) 

= X 2 + y - x 2 y 2 - 1 - X 2 + 2y - xy - 1 = 3y - x 2 y 2 - xy - 2 

§7. ĐA THỨC MỘT BIẾN 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Đa thức một biến: Đa thức một biến là tổng của những đơn thức của 
củng một biến. 

LƯU ý: * Mỗi sô' được coi là đa thức một biến. 

2. Bậc của đa thức một biến: 

Bậc của đa thức một biến khác đa thức không (sau khi đâ thu gọn) là số 
mũ lớn nhất của biến trong da thức dó. 

3. Hệ số. giá trị của một đa thức: 

a) Hệ sô' của đa thức (đã thu gọn) là hệ sô' của sô' hạng có bậc cao nhất. 
Sô' hạng không chứa biến được gọi là hệ sô' tự do. 

Ví dụ: Cho đa thức f(x) = 6x 4 + 7x 3 - 2 x + 2 

- Hệ sô' của đa thức là 6. 

- Hệ sỏ' tự do là -ị 

2 

b) Giá trị của đa thức f(x) tại X = a, kí hiệu là f(a) có được bằng cách thay 
X = a vào đa thức f(x) rổi thu gọn lại. 


GBT TOÀN 7 (tập /1*0 -45 




II. BÀI TẬP 

A. Bài tập mẫu 

Thu gọn và sắp xếp các số hạng của đa thức sau theo lũy thửa giảni dần 
của biến. Tìm bậc của đa thức, hệ số cao nhất và hệ số tự do của chúng, 

a) 3 + 5x 7 - 6x 2 - 8 - 11 X 7 + X 5 + 7x 2 ; b) 8x 5 + 7x - 6x 2 - 3x 5 + 2x 2 + 15 

c) -1 + 15x + 8x 4 - 3x 2 - 8x 4 

Ổịlảl 

a) 3 + 5x 7 - 6 x 2 - 8 - llx 7 + X 5 + 7x 2 = - 6 x 7 + X 5 + X 2 - 5 
+ Đa thức có bậc 7 

+ Hệ số cao nhất của đa thức là -6 
+ Hệ số tự do của đa thức là -5 

b) 8 x 5 + 7x - 6 x 2 - 3x 5 + 2x 2 + 15 = 5 x 5 - 4 x 2 + 7 x + 15 
+ Đa thức có bậc 5 

+ Hệ số cao nhất của đa thức là 5. 

+ Hệ số tự do của đa thức là 15 

c) -1 + 15x + 8 x 4 - 3x 2 - 8 x 4 = -3x 2 + 15x - 1 
+ Đa thức có bậc 2 

+ Hệ số cao nhất của đa thức là -3 
+ Hệ số tự do của đa thức là -1 

B. Bài tập giáo khoa cơ bản 

39. Cho đa thức; P(x) = 2 + 5x 2 - 3x 3 + 4x 2 - 2x - x 3 + 6x 5 

a) Thu gọn và sắp xếp các số hạng của đa thức theo lũy thửa giảm dấn 
của biến. 

b) Viết các hệ số khác 0 của đa thức P(x). 

40. Cho đa thức Q(x) = X 2 + 2x 4 + 4x 3 - 5x 6 + 3x 2 - 4x - 1. 

a) Sắp xếp các hạng tử của Q(x) theo lũy thừa giảm dần của biến, 
h) Chỉ ra các hệ sô' khác 0 của Q(x). 

41. Viết một đa thức một biến có hai hạng tử mà hệ số cao nhất là 5, hệ sô' tự 
do là -1. 

42. Tinh giá trị của đa thức: P(x) = X 2 - 6x + 9 tại X = 3 và x = -3. 

43. Trong các số cho ở mỗi đa thức bên phải, sô' nào là bậc của đa thức dó? 


a) 5x 2 - 2x 3 + X 4 - 3x 2 - 5x s + 1 

-5 

5 

4 

b) 15-2x 

15 

-2 

1 

c) 3x 5 + x 3 - 3x 5 + 1 

3 

5 

1 

d)-1 

1 

-1 

0 


46 - gbt toán 7 Ịiập hti) 



Ổ)lảí 

39. a) Ta có: P(x) = 2 + 5x 2 - 3x 3 + 4x 2 - 2x - X 3 + 6x 5 

= 6x 5 - 4x 3 + 9x 2 - 2x + 2 

b) Hệ số cao nhất của đa thức là 6 

- Hệ số của X 3 là -4 
-* Hệ sô' của X 2 là 9 

- Hệ sô" của X là -2 

- Hệ số tự do của đa thức là 2 

40. a) Ta có: Q(x) = X 2 + 2x 4 + 4x 3 - 5x 6 + 3x 2 - 4x - 1 

= -5x 6 + 2x 4 + 4x 3 + 4x 2 - 4x - 1 
b) * Q(x) = -5x 6 + Ox 5 + 2x 4 + 4x 3 + 4x 2 - 4x - lx° 

* Các hệ số của đa thức Q(x) là: 

- Hệ số của x° là -1 

- Hệ sô' của X là -4 

- Hệ số của X 2 là +4 

- Hệ sô' của X 3 là +4 

- Hệ số của X 4 là 2 

- Hệ sô' của X 6 là -5 

41. Học sinh tự viết. 

Ví dụ: 5x 2 - 1 ; 5x - 1;... 

42. - Thay X = 3 vào biểu thức P(x), ta được: 

P(x) = X 2 - 6x + 9 = 3 2 - 6.3 + 9 = 9 - 18 + 9 = 0 
Vậy giá trị của biểu thức P(x) tại X = 3 là 0 
- Thay X = -3 vào biểu thức P(x), ta được: 

P(x) = X 2 -6x + 9 = (-3) 2 - 6.(-3) + 9 = 9+ 18+ 9 = 36 
Vậy giá trị của biểu thức P(x) tại X = -3 là 36 

43. a) Số 5 là bậc của đa thức: 5x 2 - 2x 3 + 4x 4 - 3x 2 - 5x 5 + 1 

b) Số 1 là bậc của đa thức: 1 - 2x 

c) Số 3 là bậc của đa thức: 3x 6 + X 3 - 3x 5 + 1 = X 3 + 1 

(Rút gọn đa thức xong mới tìm bậc của nó) 

d) Số 0 là bậc của đa thức: -1 (vì -1 = -x° với X * 0) 


GBT TOÁN 7 (tập hai) - 47 




§8. CỘNG VÀ TRỪ ĐA THỨC MỘT BIÊN 


I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

Quy tắc: Để cộng hoặc trử các đa thức một biến, ta có thể thực hiện một 
trong hai cách sau đây: 

Cách 1: Tương tự như cộng, trừ đa thức đã học ở §6. 

Cách 2: sắp xếp chúng cùng theo lũy thừa giảm (hoặc tăng) dần của 
biến rồi đặt phép tính như trường hợp cộng và trừ các số (chú ý đặt các dơn 
thức đồng dạng ở trong cùng một cột). 

II. BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 
A. Bài tập mẫu 

Tính f(x) + g(x) sau khi sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần của biến, biết: 

f(x) = 1 + X 5 - 3x 2 + ^x 4 ; g(x) = 3x 7 - 7x 6 + |x 4 - X 5 - 8 2x 

3 3 


Ta có: 


CịlẰl 


ítx) = 1 

- 3x 2 + — X 4 + X 5 


3 


g(x) = -8 -2x 

+ -x 4 -x 5 

3 

- 7x 6 + 3x 7 

fíx) + g(x) = -7 - 2x 

- 3x 2 + X 4 

- 7x 6 + 3x 7 


B. Bài tập giáo khoa cơ bản f 

44. Cho hai da thức: 

P(x) = -5x 3 - X + 8x4 + X 2 và Q(x) = X 2 - 5x - 2x 3 + X 4 - % 

3 3 

Hãy tính P(x) + Q(x) và P(x) - Q(x). 

45. Cho đa thức P(x) = X 4 - 3x 2 + 2 ~ x ‘ "*" ìm đa thức Q(x), R(x) sao cho: 

a) P(x) + Q(x) = X 5 - 2x 2 + 1; b) P(x) - R(x) = X 3 . 

46. Viết đa thức P(x) = 5x 3 - 4x 2 + 7x - 2 dưới dạng: 

a) Tổng của hai đa thức một biến; 

b) Hiệu của hai đa thức một biến 


48 - GBT TOÁN 7 (tập hai) 




Bạn Vinh nêu nhận xét: "Ta có thể viết đa thức đã cho thành tổng của hai 
đa thức bậc 4”. Đúng hay sai? Vì sao? 

47. Cho các đa thức: P(x) = 2x 4 X 2x 3 + 1 

Q(x) = 5x 2 - X 3 + 4x 
H(x) = -2x 4 + X 2 + 5. 

Tính P(x) + Q(x) + H(x) và P(x) - Q(x) - H(x). 

48. Chọn đa thức mà em cho là kết quả đúng. 



44. a) Ta có 

P(x) =8x 4 -5x 3 + x 2 

+ 

Q(x) = X 4 - 2x 3 + X 2 -5x - \ 

c 

P(x) + Q(x) = 9x 4 - 7x 3 + 2x 2 - 5x - 1 

b) 


P(x) = 8x 4 - 5x 3 + X 2 


Q(x) = X 4 - 2x 3 4- X 2 - 5x - — 

o 

P(x) - Q(x) = 7x 4 - 3x 3 + 5x + - 

đ 

45. a) Ta có: P(x) + Q(x) = X 5 - 2x 2 + 1 

:=> Q(x) = X 5 - 2x 2 + 1 - P(x) = X 5 - 2x 2 + 1 - (x 4 - 3x 2 + ỉ - x) 

2 

= X 5 - 2x 2 + 1 - X 4 + 3x 2 - ị + X = X 5 - X 4 + X 2 + X + - 

2 2 

b) Ta có: P(x) - R(x) = X 3 => R(x) = P(x) - X 3 

R(x) = x 4 - 3x 2 + ị - X - X 3 = X 4 - X 3 - 3x 2 - x+ ị 
2 2 


QBT TOÁN 7 (tập hềl) - 49 





46. a) Ta có thể viết đa thức 5x 3 - 4x 2 + 7x - 2 thành tổng của hai đa thức 

như sau: 

5x 3 - 4x 2 + 7x - 2 = 5x 3 + (- 4x 2 + 7x - 2) 

Hoặc 5x 3 - 4x 2 + 7x - 2 = (5x 3 - 4x 2 ) + (7x - 2) 
b) Hiệu của hai đa thức: 

5x 3 - 4x 2 + 7x - 2 = 5x 3 - (4x 2 - 7x + 2) 

Hoặc 5x 3 - 4x 2 + 7x - 2 = (5x 3 - 4x 2 ) - (-7x + 2) 

* Bạn Vinh nêu nhận xét: "Ta có thể viết đa thức đã cho thành tổng 
của hai da thức bậc 4" là đúng. Chẳng hạn: 

5x 3 - 4x 2 + 7x - 2 = (X 4 + 4x 3 - 3x 2 + 7x - 2)+ (-X 4 + X 3 - X 2 ) 

47. a) Tính P(x) + Q(x) + H(x) 

Ta có: 


P(x) 

= 2 x 4 - 2x 3 

- X 

+ 1 

+ Q(x) 

-X 3 

+ 5x 2 + 4x 


H(x) 

II 

1 1 

to 

>< 

& 

+ x 2 

+ 5 

P(x) + Q(x) + H(x) 

= - 3x 3 

+ 6 x 2 + 3x 

+ 6 

b) Tính P(x) - Q(x) - H(x) 




Ta có: 2x 4 - X - 2x 3 + 1 

- (5x 2 - X 3 + 4x) 

- (-2x 4 + X 2 + 5) 



= 2x 4 - X - 2x 3 + 1 - 5x 2 + X 3 - 4x + 2x 4 - X 2 - 5 

= (2 + 2)x 4 + (-2 + l)x 3 + (-5 - l)x 2 + (-1 - 4)x + 1 5 

= 4x 4 - X 3 - 6x 2 - 5x - 4 

48. Ta có: (2x 3 - 2x + 1) - (3x 2 + 4x - 1) = 2x 3 - 2x + 1 - 3x 2 - 4x + 1 

= 2x 3 - 3x 2 - 6x + 2 

(Em tự đánh dấu X vào ô có kết quả như trên). 

Luyện tập 

49. Hãy tìm bậc của các đa thức sau: M = X 2 - 2xy + 5x 2 - 1; 

N = x 2 y 2 - y 2 + 5x 2 - 3x 2 y + 5. 

50. Cho các đa thức: N = 15y 3 + 5y 2 - y 5 - 5y 2 - 4y 3 - 2y 

M = y 2 + y 3 - 3y + 1 - y 2 + y 5 - y 3 + 7y 5 . 

a) Thu gọn các đa thức trên. 

b) Tính N + M và N - M 

51 . Cho các đa thức: P(x) = 3x 2 - 5 + x 4 - 3x 3 - X 6 - 2x 2 - X 3 

Q(x) = X 3 + 2x 5 - X 4 + X 2 - 2x 3 + X - 1 . 
a) Thu gọn các đa thức trên rổi sắp xếp theo lũy thừa tăng của biến. 


50 - OBT toAn 7 (tệp htl) 



b) Tính P(x) + Q(x); P(x) - Q(x). 

52. Tính giá trị của đa thức: P(x) = X 2 - 2x - 8 tại: X = -1; X = 0 và X = 4. 

53. Cho các đa thức: P(x) = X 5 - 2x 4 + X 2 - X + 1 

Q(x) = 6 - 2x + 3x 3 + X 4 - 3x 5 . 

Tính P(x) - Q(x) và Q(x) - P(x). Có nhận xét gì về các hệ số của hai đa 
thức tìm được? 

Ổjlải 

49. Ta có: M = X 2 - 2xy + 5x 2 - 1 = 6x 2 - 2xy - 1 
Đa thức M = 6x 2 - 2xy - 1 là đa thức bậc 2. 

- Ta có đa thức: N = x 2 y 2 - y 2 + 5x 2 - 3x 2 y + 5 là đa thức bậc 4 (đối với 
tập hợp các biến sô') 

50. a) Ta có: N = 15y 3 + 5y 2 - y 5 - 5y 2 - 4y 3 - 2y = -y 5 + lly 3 - 2y 

- Ta có: M = y 2 + y 3 - 3y + 1 - y 2 + y 5 - y 3 + 7y 5 = 8y 5 - 3y + 1 

b) * Tính N + M: 

N + M = -y 5 + lly 3 - 2y + 8y 5 - 3y + 1 = 7y 5 + lly 3 -5y + 1 
* Tính N - M: 

N - M = (-y 5 + lly 3 - 2y) - (8y 5 - 3y + 1) 

= -y 5 + lly 3 - 2y - 8y 5 + 3y - 1 = -9y 5 + lly 3 + y - 1 

51. a) P(x) = 3x 2 - 5 + X 4 - 3x 3 - X 6 - 2x 2 - X 3 = -5 + X 2 - 4x 3 + X 4 - x 6 

Q(x) = X 3 + 2x 5 - X 4 + X 2 - 2x 3 + X - 1 = -1 + X + X 2 - X 3 - X 4 + 2x 5 

b) 

P(x) = -5 + X 2 - 4x 3 + X 4 - X 6 

_ Q(x) = -1 + X tx 2 - X 3 - X 4 + 2x 5 _ 

P(x) + Q(x) = -6 + X + 2x 2 - 5x 3 + 2x 5 - X 6 

và 

P(x) = -5 + X 2 - 4x 3 + X 4 - X 6 

_ Q(x) = -1 + X + X 2 - X 3 - X 4 + 2x 5 _ 

P(x) - Q(x) = -4 - X - 3x 3 + 2x 4 - 2x 5 - X 6 

52. - Với X = 1 và P(x) = X 2 - 2x + 8 

P(l) = l 2 - 2.1 - 8 = -9 

- Với X = 0 ta có: P(0) = o 2 - 2.0 - 8 = -8 

Vậy giá trị của đa thức P(x) tại X = 0 bằng -8 

- Với X = 4, ta có: P(4) = (4) 2 - 2(4) - 8= 16- 8- 8 = 0 
Vậy giá trị của đa thức P(x) tại X = 4 bằng 0. 


GBT TOÁN 7 (tập hai) - 51 



53. a) Tính P(x) - Q(x): 

P(x) = X 5 -2x 4 + X 2 - X + 1 

_ Q(x) = -3x 5 + X 4 + 3x 3 _ - 2x + ( i 

P(x) - Q(x) = 4x 5 - 3x 4 - 3x 3 + X 2 + X -5 

b) Tính Q(x) - P(x): 

Q(x) = -3x 5 + X 4 + 3x 3 - 2x + 6 

_ P(x) = X 5 -2x 4 _ +x 2 - X + _! 

P(x) - Q(x) = -4x 5 + 3x 4 + 3x 3 - X 2 - X +5 

* Nhận xét về hệ số của hai đa thức tìm được: Đôi chiếu hai kết quả 
tìm được của P(x) - Q(x) và Q(x) - P(x) ta thấy hệ số của từng lũy 
thừa là các số đối nhau. 


§9. NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIÍÍN 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Nghiệm của đa thức một biến: 

Cho đa thức P(x). 

Nếu tại X = a, đa thức P(x) có giá trị bằng 0 thì ta nói a (hoặc X = a) là 
một nghiệm của đa thức P(x). 

2. SỐ nghiệm của đa thức một biến: 

Một đa thức (khác đa thức 0) có thể có 1, 2, 3. n nghiệm hoặc 

không có nghiệm nào. 

Tổng quát: Số nghiệm của một đa thức (khác đa thức 0) không vượt 
quá bậc của nó. 


2 

3 ■ 


II. BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 
A. Bài tập mẫu 


2 1 

Kiểm tra rằng: Đa thức 3x 2 + x - Ệ có hai nghiệm là X = và X = 

3 3 

ổịlàl 

Đặt f(x) = 3x 2 + X - % . Thế X = \ vào đa thức fi(x) ta được: 

• o n 


ft|) = 3(ỉ) 2 +ị-|=3.^ + ỉ- ^= 0 
3 3 3 3 9 3 3 


52 - GBT TOÁN 7 (tệp haí) 




1 

3 


Điều này chứng tỏ rằng X = 


là nghiệm của đa thức f(x) = 3x 2 + X - 


2 

3 


Tương tự, thế X = - ~ và f(x), ta được: 
3 


f(-|) = 3(-|) 2 + (-|)- I 
3 3 3 3 



Điều này chứng tỏ rằng X = là nghiệm của đa thức f(x) = 3x 2 + X 

3 


B. Bài tập giáo khoa cơ bản 

54. Kiểm tra xem: 


a) X = -^1 có phải là nghiệm của đa thức: P(x) = 5x + ^ không? 


b) Mỗi số X = 1; X = 3 có phải là một nghiệm của đa thức Q(x) = X 2 - 4x + 3 
không? 

55. a) Tìm nghiệm của đa thức: P(y) = 3y + 6; 

b) Chứng tỏ rằng đa thức sau không có nghiệm: Q(y) = y 4 + 2. 

56. Đố: Bạn Hùng nói: "Ta chỉ có thể viết được một đa thức một biến có 
nghiệm bằng 1". 

Bạn Sơn nói: "Có thể viết được nhiều đa thức một biến có một nghiệm 
bằng 1". 

Ý kiến của em? 


54. a) Với p(x) = 5x + ỉ 

2 


CịiẦi 


Thế X = - •— vào đa thức P(x) = 5x + 4 ta được: 
10 2 

P(-_L) = 5.( -ệ-) + 4 = ~4 + ỉ = 0 

10 10 2 2 2 

Với X = - 4- thì P(x) = 0 
10 


Vậy X = ——— là nghiệm của đa thức P(x) = 5x + ị 
J 10 2 


b) Với Q(x) = x 2 - 4x + 3 

- Thế X = 1 vào Q(x), ta được: Q( 1) = l 2 - 4.1 +3=l-4+3=0 


GBT TOÁN 7 (tập hai) - 53 


CO I to 



Vậy X = 1 là nghiệm của da thức Q(x) = X 2 - 4x + 3 

- Thế X = 3 vào Q(x), ta được: Q(3) = 3 2 - 4.3 + 3 = 9 - 12 + 3 = c 

Vậy X = 3 là nghiệm của đa thức Q(x) = X 2 - 4x + 3 

55. a) Cho P(y) = 3y + 6 = 0 => 3y = -6 => y = ^ = -2 

3 

Vậy y = -2 là nghiệm của đa thức P(y) = 3y + 6 
b) Chứng tỏ đa thức Q(y) = y 4 + 2 không có nghiệm. 

Thật vậy, ta có y 4 > 0 với mọi y € R 

Suy ra: y 4 + 2 > 2 với mọi y e R là nghiệm của đa thức P(y) =s 3y + 6 
Điều này chứng tỏ rằng đa thức Q(y) = y 4 + 2 không có nghiệm t’ong R. 

56. Hướng dẫn : Bạn Sơn nói đúng: Ta có thể viết được nhiều đa thức một 
biến có một nghiệm bằng 1. 

Ví dụ các da thức sau đây đều có nghiệm bằng 1: 

X - 1; 2x - 2; 

2 2 

ÔN TẬP CHƯƠNG IV 

57. Viết một biểu thức đại sô' của hai biến X, y thỏa mãn từng điểu kiện sau: 

a) Vừa là đa thức vừa là đơn thức; 

b) Là đa thức mà không phải là đơn thức. 

58. Tính giá trị các biểu thức sau tại X = 1; y = -1 và z = -2: 

a) 2xy (5x 2 y + 3x - z); 

b) xy + y 2 z 3 + zV. 

59. Hãy điền đơn thức thích hợp vào mỗi ô trống dưới đây: 



60 . Có hai vòi nước: vòi thứ nhất chảy vào bể A, vòi thứ hai chảy và) bể B. 
Bể A đã có sẵn 100 lít nước. Bể B chưa có nước. Mỗi phút vòi tiứ nhất 
chảy dược 30 lít, vòi thứ hai chảy được 40 lít. 


54 - QBT TOÁN 7 (lặp hal) 





a) Tính lượng nước có trong mỗi bể sau thời gian 1, 2, 3, 4, 10 phút rồi 
điền kết quả vào bảng sau (giả thiết bể đủ lớn để chứa nước). 


^^vPhút 

Bể 

1 

2 

3 

4 

10 

Bể A 

100 + 30 





Bể B 

0 + 40 





Cả hai bể 

170 






b) Viết biểu thức đại số biểu thị số lít nước trong mỗi bể sau thời gian 

X phút. 

61. Tính tích các đơn thức sau rồi tìm hệ số và bậc của tích cần tìm được. 

a) -ịxy 3 và -2x z yz 2 ; b) -2x 2 yz và -3xy 3 z. 

4 

62. Cho hai đa thức: P(x) = X 5 - 3x 2 + 7x 4 - 9x 3 + X 2 - 4x 

4 

Q(x) = 5x 4 - X 5 + X 2 - 2x 3 + 3x 2 - 4 

4 

a) Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến. 

b) Tính P(x) + Q(x) và P(x) - Q(x). 

c) Chứng tỏ rằng X = 0 lả nghiệm của đa thức P(x) nhưng không phải là 
nghiệm của đa thức Q(x). 

62. Cho đa thức: M(x) = 5x 3 + 2x 4 - X 2 + 3x 2 - X 3 - X 4 + 1 - 4x 3 

a) Sắp xếp các hạng tử của đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến. 

b) Tinh M(1) và M(-1). 

c) Chứng tỏ rằng đa thức trên không có nghiệm. 

64. Hãy viết các đơn thức đổng dạng với đơn thức x 2 y sao cho tại X = -1 và 
y = 1, giá trị của các đơn thức đó là số tự nhiên nhỏ hơn 10. 

65. Trong các số cho bên phải mỗi đa thức, số nào là nghiệm của đa thức đó? 


a) A(x) = 2x - 6 

-3 

0 

3 


1 

1 

1 

1 

1 

b) B(x) = 3x + ị 

6 

3 

6 

3 

c) M(x) = X 2 - 3x + 2 

-2 

-1 

1 

2 

d) P(x) = X 2 + 5x - 6 

-6 

-1 

1 

6 

e) Q(x) = X 2 + X 

-1 

0 

1 

o 

1 


OBT TOÁN 7 (tệp hal) - 55 




57. a) - Học sinh tự viết. Ví dụ: P(x) = xy 2 (Vì đơn thức cũng là một đ* thức) 
b) - Học sinh tự viết. Ví dụ: 2x 2 + 3y. 

58. a) Đặt p = 2xy(5x 2 y + 3x - z). Với X = 1; y = -1 và z = -2, ta có: 

p = 2.1.(-1).[5.1 2 .(-1) + 3.1 - (-2)] = -2(-5 + 3 + 2) = -2.0 = 0 
Vậy p = 0. 

b) Đặt Q = xy 2 + y 2 z 3 + Z 3 X 4 . Với X = 1; y = -1 và z = -2, ta có: 

Q = 1(-1) 2 + (-l) 2 .(-2) 3 + (-2) 3 .1 4 = 1 - 8 - 8 = -15 
Vậy Q = -15. 

59. Học sinh tự làm 

60. a) - Sau 1 phút bể A có 100 + 30.1 = 130 (lít) và bể B có 40.1 = 4) (lít) 

Khi dó cả hai bể có 130 + 40 = 170 lít. 

- Sau 2 phút bể A có 100 + 30.2 = 160 (lít) và bể B có 40.2 = 8) (lít) 
Khi đó cả hai bể có 160 + 80 = 240 lít. 

- Sau 3 phút bể A có 100 + 30.3 = 190 (lít) và bể B có 40.3 = 12) (lít) 
Khi đó cả hai bể có 190 + 120 = 310 lít. 

- Sau 4 phút bể A có 100 + 30.4 = 220 (lít) và bể B có 40.4 = 16) (lít) 
Khi đó cả hai bể có 220 + 160 = 380 lít. 

- Sau 10 phút bể A có 100 + 30.10 = 400 (lít) và bể B có 40.10 = 4(0 (lít) 
Khi đó cả hai bể có 400 + 400 = 800 lít. 

* Điền vào bảng, ta có kết quả như sau: 


Phút 

Bể 

1 

2 

3 

4 

10 

Bể A 

100 + 30 

160 

190 

220 

400 

Bể B 

0 + 40 

80 

120 

160 

400 

Cả hai bể 

170 

240 

310 

380 

800 


b) - Biểu thức dại số mô tả sô" lít nước có được ở bể A sau thíi gian 
X phút là: 100 + 30x 

- Biểu thức đại số mô tả số lít nước có được ở bể B sau thíi gian 
X phút là: 40x. 

61. a) - Ta có: ~xy 3 .(-2x 2 yz 2 ) = -ị(-2)xy 3 .x 2 yz 2 = -ịx 3 y 4 z 2 
4 4 2 

- Hệ số của tích là “4 và tích có bậc là 9. 

2 


56 - GBT TOÁN 7 (tập hal) 




b) - Ta có: 2x 2 yz.(-3xy 3 z) = -(2).(-3)x 2 yz.xy 3 z = 6 x 3 y 4 z 2 
' Fệ số của tích là 6 và tích có bậc là 9 . 

62. a) Ta có: 

p(x) = X 5 - 3x 2 + 7x 4 - 9x 3 + X 2 - — X = X 5 + 7x 4 - 9x 3 - 2x 2 - — x 

4 4 


Q(>) = 5x 4 - X 5 + X 2 - 2x 3 + 3x 2 - — = -X 5 + 5x 4 - 2x 3 + 4x 2 - — 

4 4 

b) Kh đó 


Q(x) 

= X 5 + 7x 4 

- 9x 3 

- 2x 2 

1 

-X 

4 


P(x) 

= -X 5 + 5x 4 

co 

X 

6Ì 

1 

-h 4x 2 


1 

4 

P(x) + Q(x) 

= 12x' 

- llx 3 

+ 2x 2 

1 

-X 

4 

1 

4 

và ?(x) - Q(x) 

= 2x 5 + 2x 4 

- 7x 3 

- 6x 2 

1 

-X 

4 

1 

+ — 

4 


c) * Thay X = 0 và P(x), ta được: P(0) = o 5 + 7.0 4 - 9.0 3 - 2.0 2 - -ị.o = 0 

4 

Vậy X = 0 là nghiệm của đa thức P(x). 

* Thay X = 0 vào Q(x), ta được: Q(0) = -O 5 + 5.0 4 - 2.0 3 + 4.0 2 -^-=-- 7*0 

4 4 


Vậy X = 0 không là nghiệm của đa thức Q(x) 

63. a) Ta có: M(x) = 5x 3 + 2x 4 - X 2 + 3x 2 - X 3 - X 4 + 1 - 4x 3 = X 4 + 2x 2 + 1 

b) Ta có M(l) = l 4 + 2.1 2 + l = l + 2 + l = 4 

và M(-l) = (-1 ) 4 + 2.(-l ) 2 +l=l+2+l=4 

c) Tacó M(x) = X 4 + 2x 2 + 1 s (x 2 + l ) 2 

Ntận xét: Vì X 2 > 0 => X 2 + 1 > 1 (x 2 + l ) 2 > 1 > 0 với mọi X € R 

Vậ/ M(x) = (x 2 + l ) 2 > 0 với mọi X e R. Điều này chứng tỏ rằng M(x) 
khmg có nghiệm trong R. 

64. Học snh tự làm. 

65. a) Hiớng dẫn cách tìm nghiệm: 

- Cho đa thức A(x) = 2x - 6 = 0 

- Tìm x: 2x - 6 = 0 => 2x = 6 => X = 3. 


Vệ/ X = 3 là nghiệm của đa thức 2x - 6 


GBTTOÁN 7 (tập hai)- 57 



b) Tương tự X = - — 

6 

c) Cho X 2 - 3x + 2 = 0 hay (x - l)(x - 2) = 0 => X = 1 hoặc X = 2 

d) Cho X 2 + 5x - 6 = (x - l)(x + 6) = 0 => X = 1 hoặc x =5 - 6 

e) Cho X 2 + X = 0 => x(x + 1) = 0 => X = 0 hoặc X5-1. 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG IV 

Tổng kết cuối năm học, người ta thống kê số học sinh giỏi ở trường Trung 
học cơ sở A. Kết quả thu được như sau : 


Lớp 

SỐ học sinh giỏi 

Lớp 

SỐ học sinh giỏi 

6A 

7 

8A 

6 

6B 

5 

8B 

4 

6C 

8 

8C 

6 

6D 

6 

8D 

7 

7A 

4 

9A 

5 

7B 

6 

9B 

4 

7C 

7 

9C 

3 

7D 

5 

9D 

4 


(Bảng I dùng cho các câu từ 1 đến 6) 

1. Chọn câu trả lời đúng. Dấu hiệu cần tìm hiểu ở bảng số liệu trên là : 

A. Tổng sô" học sinh ở trường A ; 

B. Số học sinh giỏi của mỗi lớp ở trường A ; 
c. Số học sinh của các lớp ; 

D. Số các lớp của trường A. 

2. Chọn câu trả lời đúng. Số giá trị của dấu hiệu cần tìm hiệu là : 

A. 16 B. 4 c. 5 D. 8 . 

3. Chọn câu trả lời đúng. Số giá trị khác nhau trong dãỵ giá trị cia giá 
trị đó là : 

A. 16 B. 4 c. 6 D. 8. 

4. Chọn câu trả lời đúng. Các giá trị khác nhau của dấu hiệu và ần số 
tương ứng của chúng được lập thành bảng nào sau đây ? (Gọi lí bảng 
tần SỐ). 


58 - GBT TOÁN 7 (tập hsi) 




A. 


B. 


c. 


D. 


5 . Chọn câu trả lời đúng. Tổng số học sinh giỏi của từng khối : 6, 7, 8, 9 
lần lượt là : 

A. 26, 22, 23, 16 B. 20, 24, 26, 28 

c. 22 , 26, 21, 18 D. 16, 23, 22, 26. 

6 . Chọn câu phát biểu đúng. 

A, Giá trị của dấu hiệu nhiều hơn số các đơn vị điều tra ; 

B, Giá trị khác nhau của dấu hiệu bằng hoặc nhỏ hơn số các đơn vị 
điều tra ; 

c. Giá trị khác nhau của dấu hiệu luôn luôn bằng số các đơn vị điều tra. 
D. Giá trị khác nhau của dấu hiệu bằng hai lần số các đơn vị điều tra. 
Cho bảng như sau : 

Một tổ chức y tế đã kiểm tra sức khoẻ cho 100 học sinh lớp 1 ở trường tiểu học 
A Kết quả về cân nặng của các học sinh (kí hiệu là x) được ghi lại ở bảng sau : 


Cân nặng (kg) 

SỐ học sinh (em) 

X <15 

1 

15 < X < 16 

2 

16 <x <17 

4 

17 < X < 18 

13 

18 < X <19 

14 

19 < X <20 

17 

20 < X <21 

18 

21 <x<22 

9 

22 < X <23 

6 

23 <x <24 

8 

24 < X < 25 

5 

• x>25 

3 


(Bảng II dùng cho các câu từ 7 đến 12) 


Giá trị (x) 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Tần số (n) 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

Giá trị (x) 

T 

4 

5 

6 

7 

8 

Tần số (n) 

2 

2 

3 

2 

4 

1 

Giá trị (x) 

2 

3 

5 

7 

8 

9 

Tần số (n) 

1 

4 

3 

4 

3 

1 

Giá trị (x) 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Tần số (n) 

1 

4 

3 

4 

3 

1 


GBT TOÁN 7 (tặp hai) -59 




7. Chọn câu trả lời đúng. Dấu hiệu cần tìm hiểu ở bảng số liệu trên là : 

A. Tổng sô' học sinh trường A ; 

B. Cân nặng của mỗi học sinh trường A ; 

c. Cân nặng của học sinh lớp 1 ở trường A ; 

D. Sô' học sinh cân nặng từ 15 đến 25 kg ở trường A. 

8. Chọn câu trả lời đúng. Số giá trị của dấu hiệu điều tra là : 

A. 12 B. 25 c. 50 D. 100. 

9. Chọn câu trả lời đúng. Sô' giá trị khác nhau của dấu hiệu điều tra là : 

A. 10 B. 12 c. 14 D. 16. 

10. Tỉ lệ học sinh có sô' cân nặng X kg thoả mãn 19 < X < 21 kg chiếm bao 
nhiêu phần trăm ? 

A. 35 B. 40 c. 25 D. 30. 

11. Chọn câu trả lời đúng. Nếu xem sô' cân nặng X kg của học sinh lớp l 
đạt : 17 < X < 25 kg là đảm bảo cân nặng thì sô học sinh lớp 1 trường 
A đảm bảo về cân nặng chiếm bao nhiêu phần trăm ? 

A. 90 B. 10 c. 15 D. 85. 

12. Chọn câu trả lời đúng. Học sinh không đảm bảo về cân nặng (quá gầy 
hoặc quá mập) là những học sinh có cân nặng nhỏ hơn hoặc bằng 17 kg 
và lớn hơn 25 kg chiếm bao nhiêu phần trăm ? 

A. 90 B. 95 c. 10 D. 5. 

Cho bảng sau đây : 

Đội cờ đỏ trường H điều tra về số giờ học ở nhà trong một ngày của 50 
học sinh lớp 7, kết quả thống kê được ghi lại như sau : 


3 

2 

4 

3 

5 

4 

3 

5 

2 

1 

5 

4 

4 

3 

2 

3 

3 

5 

2 

3 

4 

1 

5 

2 

5 

3 

1 

4 

3 

1 

2 

3 

2 

4 

1 

2 

2 

3 

2 

4 

2 

4 

2 

3 

3 

4 

3 

5 

4 

3_ 


(Bảng III dùng cho các câu từ 13 đến 20). 

13. Chọn câu trả lời đúng. Dấu hiệu cần tìm hiểu ở bảng sô' liệu trên là : 

A. Số học sinh lớp 7 ở trường H ; 

B. Số giờ học ở nhà trong một ngày của học sinh lớp 7 ; 
c. Sô' học sinh lớp 7 và giờ học ở nhà của mỗi học sinh ; 

D. Sô' học sinh học ở nhà trong một ngày từ 1 đến 5 giờ. 

14. Chọn câu trả lời đúng. Tỉ lệ phần trăm (%) học sinh có thời gian học ớ 
nhà trong một ngày từ 3 đến 4 giờ là bao nhiêu ? 

A. 48 B. 52 c. 60 D. 24. 

15. Chọn câu trả lời đúng. Từ bảng sô' liệu trên, chúng ta rút ra được kết luận: 


60 - GBT TOÁN 7 (tập hal) 




A. Thời gian học ở nhà của mỗi học sinh trong một ngày ít nhất là 1 giờ; 

B. Học sinh học ở nhà 3 giờ mỗi ngày chiếm tỉ lệ cao nhất ; 
c. Tỉ lệ học sinh học 1 giờ mỗi ngày chiếm 10% ; 

D. Thời gian học ở nhà của mỗi học sinh trong một ngày nhiều nhất là 
3 giờ. 

16. Chọn câu trả lời đúng. Từ bảng sô liệu, ta có thể lập được bảng tần số 
như sau : 

A. Giá tộ 00 1 2 3 4 5 


Tần số (n) 5 12 15 11 7 



17. Chọn câu trả lời đúng. Giá trị mốt của dấu hiệu là : 

A. 2 B. 12 c. 3 D. 15. 

18 . Chọn câu trả lời đúng. Vè biểu đồ thể hiện giá trị và tần số của số giờ 
học ở nhà trong một ngày của học sinh lớp 7, ta được : 



0 1 2 3 4 5 X 0 1 2 3 4 5 X 


GBT TOÁN 7 (tập hai) - 61 







































19. Chọn câu trả Lời đúng. Thời gian học ở nhà mỗi ngày của mổi học sinh 
trung bình là : 

A. 3,45 B. 2,82 c. 4,02 D. 3 , 06 . 

20. Chọn câu trả lời đúng. Nếu cho rằng học ở nhà 1 giờ mỗi ngày dối với 
học sinh lớp 7 là quá ít thì tỉ lệ học sinh học ở nhà quá ít chiếm bao 
nhiêu phần trăm (%) ? 

A. 10 B. 20 c. 8 D. 15 . 

Cho bảng như sau. 

Trong một trang trại chăn nuôi heo, họ muốn biết sau 1 tháng hec choai 
của họ tăng trọng được bao nhiêu ki-lô-gam nên đã lập bảng thông kê. 
Kết quả thu được số ki-lô-gam tăng trọng của từng con như sau : 


14 

17 

18 

16 

19 

18 

14 

15 

17 

13 

10 

20 

16 

15 

13 

14 

18 

19 

20 

17 

16 

18 

17 

17 

19 

20 

13 

18 

16 

14 

17 

20 

13 

16 

17 

19 

17 

15 

18 

16 

13 

19 

17 

19 

16 

15 

14 

16 

17 

_ 18 


(Bảng IV dùng cho các câu từ 21 đến 28) 

21 . Chọn câu trả lời đúng. Dấu hiệu cần tìm hiểu là : 

A. Số ki-lô-gam tăng trọng trong 1 tháng của mỗi con heo choai ; 

B. Tổng đàn heo của trang trại ; 
c. Số ki-lô-gam của từng con heo ; 

D. Tổng số heo choai và cân nặng của chúng. 

22. Chọn câu trả lời đúng. Số giá trị của dấu hiệu điều tra là : 

A. 35 B. 20 c. 60 D. 50. 

23. Chọn câu trả lời dứng. Số giá trị khác nhau của dấu hiệu điều tra là : 

A. 10 B. 8 c. 50 D. 5. 

24. Chọn câu trả lời đúng. Từ bảng số liệu, ta có thể lập dược bảng ần số 
như sau : 

A. 


B. 


c. 


D. 


Giá trị (x) 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

1) 

Tần số (n) 

4 

8 

6 

7 

6 

9 

__4 

4 

Giá trị (x) 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

2) 

Tần số (n) 

2 

4 

10 

7 

7 

6 

_8 

í 

Giá trị (x) 

4 

5 

4 

8 

10 

8 

_7 

í. 

Tần sô" (n) 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

2) 

Giá trị (x) 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

JL9_ 

JỌ_ 

Tần số (n) 

4 

5 

4 

8 

10 

8 


í 


62 - GBT TOÁN 7 (tịp hai) 





25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32 . 


Chọn câu trả lời đủng. Giá trị mốt của dấu hiệu là : 

A. Mo = 10 B. Mo = 8 c. Mo = 17 D. M 0 = 20. 

Hãy chọn câu phát biểu đúng : 

A. Mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số. 

B. Mốt của dấu hiệu là tần SCI lớn nhất của giá trị. 

c. Mốt của dấu hiệu chính là trung bình cộng của dấu hiệu. 

D. Mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số bé nhất trong bảng tần số. 

Chọn câu trả lời đúng. Trong các công thức sau, công thức nào dùng đế 
tính số trung bình cộng ? 

A. X = N 


x 1 n 1 + x 2 n 2 + ... + x t n t 
n Z - x i n i + x 2 n 2 + - + x t n t 

c x " N 


— X. + x„ + ... + X, 

B. X = 

n i +n 2 + ... + n t 
D . X = -ì 2 1 


N 


Chọn câu trả lời đúng. Số ki-lô-gam mà heo choai của trang trại tăng 
trọng trong một tháng trung bình là : 

A. 15,59 B. 17,24 


c. 16,25 


D. 16,74. 


Cho biểu đồ sau. 

Biểu đồ I. Bệnh viện X 
đà thống kê số bệnh 
nhân đến chữa bệnh 
tại bệnh viện trong các 
nàm gần đây, kết quả 
được thể hiện trên 
biểu đồ như sau : 

(Biểu đồ I dùng cho 
các câu từ 29 dêh 33) 


nghìn 



Chọn câu trả lời đúng. Qua biểu đồ, ta thấy ở bệnh viện X, bệnh nhân 
dông nhất vào năm nào ? 

A. 2002 B. 2004 c. 2005 D. 2006. 

Chọn câu trả lời đúng. Trong những năm đó, năm nào bệnh viện có ít 
bệnh nhân nhất ? 

A. 2002 B. 2004 c. 2003 D. 2006 

Chọn câu trả lời đúng. Trong ba năm, năm 2002, 2003 và 2006 thì 

năm nào bệnh viện có nhiều bệnh nhân hơn ? 

A. 2002 B. 2006 c. bằng nhau D. 2003. 

Chọn câu trả lời đúng. Nhìn biểu đồ, chúng ta rút ra được kết luận : 

A. Số bệnh nhân không đổi qua các năm ; 


GBT TOĂN 7 (lập hai) - 63 



B. Số bệnh nhân giảm dần qua các năm ; 

c. Số bệnh nhân tăng giảm không đều qua các năm ; 

D. Số bệnh nhân tăng qua các năm. 

33 . Nếu bệnh viện đưa ra dự đoán rằng : Số bệnh nhân của năm 2007 là 
trên 60 nghìn người thì trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến năm 
2007, năm nào bệnh viện có số bệnh nhân đông nhất ? 

A. 2007 B. 2005 c. 2002 D. 2006. 

Cho biểu đồ sau. n 9 h j n 

. , quyển 

Biểu đồ II. Một cơ sở 

sản xuất vở học sinh 

mới thành lập được 5 

tháng có biểu đồ thể 

hiện số lượng vở sản 

xuất được trong các 

tháng như sau : 

5 6 7 8 9 tháng 

(Biểu đồ II cỉùng cho các câu từ 34 đến 38) 

34. Chọn câu phát biểu đúng. 

A. Trong tháng 5, cơ sở sản xuất dược 30 nghìn quyển vở. 

B. Trong tháng 9, cơ sở sản xuất được ít vở nhất. 

c. Trong tháng 7, cơ sở sản xuất được nhiều vở nhất. 

D. Trong tháng 8, cơ sở sản xuất được 55 nghìn quyển vở. 

35. Chọn câu trả lời đúng. Từ biểu đồ, chúng ta có thể phát biểu như sau : 

A. Số lượng vở cơ sở sản xuất được tăng dần qua các tháng ; 

B. Số lượng vở cơ sở sản xuất được giữa các tháng bằng nhau ; 

c. Số lượng vở cơ sở sản xuất được tăng giảm không đều qua các tháng; 
D. Số lượng vở cơ sở sản xuất được giảm dần qua các tháng. 

36. Chọn câu trả lời đúng. Số lượng vở sản xuất được trong tháng 7 là : 

A. 22 nghìn quyển B. 58 nghìn quyển 

c. 38 nghìn quyển D. 28 nghìn quyển. 

37. Chọn câu trả lời đúng. Số lượng vở tháng 9 sản xuất được nhiều hơn 
tháng 7 là : 

A. 16 nghìn quyển B. 20 nghìn quyển 

c. 22 nghìn quyển D. 30 nghìn quyển. 

38. Chọn câu phát biểu sai. 

A. Từ tháng 5 đến tháng 6, số lượng vở sản xuất được tăng 6 nghìn quyển. 

B. Từ tháng 8 đến tháng 9, số lượng vở sản xuất được tăng 10 nghìn quyển, 
c. So với tháng 5, số lượng vở tháng 8 sản xuất được táng hơn gấp dôi. 



64 - GBT TOÁN 7 (tập hai) 



I). Trong 5 tháng : 5, 6, 7, 8, 9, số lượng vở sản xuất được trong tháng 
9 là nhiều nhất. 

hướng dẫn và đáp án câu hỏi trắc nghiệm chương IV 

1. Dấu hiệu cần tim hiểu là số học sinh giỏi của mỗi lớp ở trường A. 

Chọn câu B. 

2. Có 16 lớp học, vậy có 16 đơn vị điều tra. ứng với mỗi đơn vị điểu tra sẽ 

có một giá trị, do đó có 16 giá trị của dấu hiệu. Chọn câu A. 

3. Trong 16 giá trị của dấu hiệu có 6 giá trị khác nhau là : 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
Chọn câu c. 

4. Chọn câu D. 

5. Đê’ tính tổng số học sinh giỏi của mỗi khối, ta cộng số học sinh giỏi của 

4 lớp A, B, c, D của lần lượt từng khối lớp. Kết quả số học sinh giỏi của 

khối lớp 6 là 26, khối lớp 7 là 22, khối lớp 8 là 23, khối lớp 9 là 16. 

Chọn cảu A. 

6. Giá trị (không nhất thiết phải khác nhau) của dấu hiệu bằng số các đơn 

vị điều tra. Giá trị khác nhau của dấu hiệu bằng hoặc nhỏ hơn sỏ' các 

đơn vị diều tra. Chọn câu B. 

7. Dấu hiệu cần tim là cân nặng của học sinh lớp 1 ở trường A. Chọn câu c. 

8. Có 100 học sinh được điều tra, tức là 100 đơn vị điều tra. ứng với mỗl 

đơn vị diều tra có một giá trị của dấu hiệu. Do đó có 100 giá trị của dấu 
hiệu. Chọn câu D. 

9. Có 12 giá trị khác nhau của dấu hiệu diều tra là : 1,2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 
14, 17, 18. Chọn câu B. 

10. Đê’ tính tỉ lệ học sinh có cân nặng từ 19 kg đến 21 kg, ta lấy tổng sô' học 
sinh có cân nặng nằm trong khoảng đó chia cho tổng sô' học sinh điểu 
tra. Tỉ lệ học sinh có cân nặng từ 19 kg đến 21 kg bằng : 

.100% = 35%. Chọn câu A. 

100 

11. Tỉ lệ học sinh đảm bảo cân nặng từ 17 kg đến 25 kg chiếm : 

13+14 + 17 + 18 + 9+6 + 8 + 5 inna, nno/ /■>!_• 

---rr-.100% = 90%. Chọn câu A. 

100 

12. Tỉ lệ học sính không đảm bảo cân nặng (nhỏ hơn hoặc bằng 17 kg và 

lớn hơn 25 kg) chiếm : -100% = 10%. Chọn câu c. 

100 

13. Dấu hiệu cần tìm hiểu ở bảng III là sô' giờ học ở nhà trong một ngày của 
học sinh lớp 7. Chọn câu B. 

14. Tỉ lệ phần trăm của học sinh có thời gian học ở nhà từ 3 đến 4 giờ bằng : 

15 - ^ 11 .100% = 52%. Chọn câu B. 

50 

15. Chọn câu D. 


GBT TOÁN 7 (tịp hal) - 6 5 



16. Các giá trị khác nhau của dấu hiệu là : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5. 

Tần số tương ứng của chúng lần lượt là : 5 ; 12 ; 15 ; 11 ; 7. Chọn câu A. 

17. Chọn câu c. 

18. Dựa vào bảng tần số ở câu 4, ta sẽ vẽ được biểu đổ. Chọn câu c. 

19. Thời gian học ở nhà trung binh của mỗi học sinh bằng : 

- x 1 n 1 +x 2 n 2 +... + x t n t _ 1.5 + 2.12 + 3.15 + 4.11 + 5.7 

N 50 

Chọn câu D. 

5 

20. TI lệ học sinh học ở nhà 1 giờ mỗi ngày bằng : ^ .100% = 10%. Chọn câu A. 

21. Dấu hiệu cần tìm hiểu là số ki-lô-gam tăng trọng trong 1 tháng của mỗi 
con heo choai. Chọn câu A. 

22. Chọn câu D. 

23. Có 8 giá trị khác nhau của dấu hiệu là: 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20. 
Chọn câu B. 

24. Các giá trị khác nhau là : 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20. 

Tần số tương ứng của chúng là:4;5;4;8;10;8;7;4. Chọn câu D. 

25. Tần sô' cao nhất là 10 ứng với giá trị X = 17. Vậy mốt của dấu hiệu là 17. 
Chọn câu c. 

26. Chọn câu A. 

27. Chọn câu c. 

«« c x i n i +x 2 n 2 + - + x t n t 13.4 + 4.5 + 15.4 + 16.8 + 17.10 + 18.8 + 19.7 + 20.4 

28. X =- 7“ - — 

N 50 

= = 1 6,74. Chọn câu D. 

50 

29. Nhìn vào đồ thị, ta thấy cột nào cao nhất thì năm tương ứng sẽ cỏ số 
bệnh nhân đông nhất (là nãm 2005). Chọn câu c. 

30. Năm 2002 có ít bệnh nhân nhất. Chọn câu A. 

31. Cột đồ thị biểu hiện số bệnh nhân của năm 2006 cao hơn các năm 2002 
và 2003 nên số bệnh nhân năm 2006 đông hơn. Chọn câu B. 

32. Chọn câu c. 

33. Từ nãm 2002 đến năm 2006, số bệnh nhân tại bệnh viện luôn thấp hơn 
60 nghln người. Do đó nếu năm 2007 có số bệnh nhân trên 60 nghìn 

• người thi năm 2007 có sô bệnh nhân đông nhất. Chọn câu A. 

34. Chọn câu D. 

35. Chọn câu A. 

36. Chọn câu c. 

37. Chọn câu B. 

38. Chọn câu B. 


66 - GBT TOÁN 7 (tệp hal) 



PHAN HINH HỌC 


dhtíăng III. 

QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU Tố 
TRONG TAM GIÁC - CÁC ĐƯỜNG 
ĐỒNG QUY TRONG TAM GIÁC 


§1. QUAN HỆ GIỮA GÓC VÀ 
CẠNH ĐỐI DIỆN TRONG TAM GIÁC 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢIM 



GBT TOÁN 7 (tặp hềl) - 67 






II. BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 

A. Bài tập mẫu 

1. So sánh các góc của tam giác ABC biết rằng AB = 4cm; BC = 5cm; AC = 6cm. 

2. So sánh các cạnh của tam giác ABC biết rằng Ầ = 92°; B = 48°. 

1 . Trong AABC đối diện với cạnh AB là góc 
c, dối điện với cạnh BC là góc A, đối 
diện với cạnh AC là góc B. 

Mà AB < BC < AC nên c < Â < ồ 

2. Trong tam giác ABC, ta có 

Â + Ề + c = 180 ° 

=> c = 180° - (Â + B ) 

= 180° - (92° + 48°) 

= 180° - 140° = 40° 

Vậy A > B > c . 

Suy ra BC > AC > AB. 

B. Bài tập giáo khoa cđ bản 

1. So sánh các góc của tam giác ABC, biết rằng: AB = 2cm; BC = 4cm; AC = 5cm. 

2. So sánh các cạnh của tam giác ABC, biết rằng: A = 80°; B = 45°. 

ÓịlÂl 

(Học sinh tự làm theo bài tập mẫu). 

Luyện tập 

3. Cho tam giác ABC với Â = 100°, B = 40°. 

a) Tlm cạnh lớn nhất của tam giác ABC. 

b) Tam giác ABC là tam giác gì? 

4. Trong một tam giác, đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc gì (trong các loại 
góc: nhọn, vuông, tù)? Tại sao? 

5. Ba bạn Hạnh, Nguyên, Trang đi đến trường theo ba con đường AD, BD và 
CD (h.a). Biết rằng ba điểm A, B, c củng nằm trên một đoạn thẳng và góc 
ACD là góc tủ. 

Hỏi ai đi xa nhất, ai đi gần nhất? Hãy giải thích. 


A 



A 



68 - GBT TOÁN 7 (lặp hai) 




a) b) 

6 . Trong hình b có hai đoạn thẳng bằng nhau BC và DC. Hỏi rằng kết luận 
nảo trong các kết luận sau là đúng? Tại sao? 

a) Â = B; b) Â > B; c) Â < B 

7. Môt cách chứng minh khác của định lí 1: 

Cho tam giác ABC với AC > AB. Trên tia AC, lấy điểm B' sao cho AB' = AB. 

a) Hãy so sánh ABC với ABB'. 

b) Hãy so sánh ABB' với AB'B. 

c) Hãy so sánh AB'B với ACB. 

Từ cỉó suy ra ẠBC > ACB. 


3. a) Ta biết rằng trong một tam giác có duy nhất một góc tù và góc tù là 

góc lớn nhất. 

Vậy cạnh đối diện với góc lớn nhất (Â = 100°) của AABC là cạnh BC. 
b) Trong AABC, ta có: 

Â + Ồ + c = 180° A 

=> c= 180°-(Â + Ề)= 180° - (100° + 40°) / / 1oo ỈN v 

c = 40 ° 

Suy ra ồ = C . Vậy AABC là tam giác cân. B c 

4 . Ta chứng minh bằng phản chứng. A 

Giả sử tam giác ABC có: a > b > c / . 

Khi đó Â > B > c / \ 

Giả sử c > 90° thì B > 90° và Â > 90° 

Do đó: Â + B + c > 270° (vô lí). Vậy c < 90°. 

Hay trong một tam giác đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc nhọn. 


GBT TOÁN 7 (tập hai) - 69 


5. Học sinh tự làm. 

Đáp số: Bạn Trang đi gần nhất và bạn Hạnh đi xa nhất. 


6 . Câu c): A < B là kết luận đúng. Vì: 

Ta có CA = CD + DA = CB + DA > CB 
Trong tam giác ABC, ta có: 

CA > CB => Ồ > Â hay Ẵ < B . 


7. 


GT 

AABC 

AC > AB 

KL 

B > c 



a) So sánh ABC với ABB' 

Vì điểm B' € AC nên tia BB' nằm giữa hai tia BA và BC. 

=> ABC > ÁBB' (1) 

b) So sánh ABB' và AB'B 
Xét AABB', ta có: AB = AB' 

Vậy AABB' cân tại A 

Suy ra ẤBB' = ẤBB (2) 

c) So sánh ABB và ACB 

Trong ABB'C có góc ABB là góc ngoài 
Do đó: ẤĨTB = ITCB + WBC 

Hay ẤĨTB = ẤCB + B3C 

Suy ra ẤĩrB > ẤCB (vì ITBC > 0) (3) 

Từ (1), (2) và (3), ta có: 

ABC > ÁB% > ACB 
Vậy ABC > ACB (đpcm). 



70 - GBT TOÁN 7 (tập hai) 



§2. QUAN HỆ GIỮA ĐƯỜNG VUÔNG GÓC VÀ 
ĐƯỜNG XIÊN, ĐƯỜNG XIÊN VÀ HÌNH CHIÊU 


I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 


1 . Dường vuông góc, đường xiên và 
hình chiếu của đường xiên: 

• Đoạn AH gọi là đoạn vuông góc 
hay đường vuông góc. 

• Đoạn AB gọi là đường xiên. 

• Đoạn HB gọi là hình chiếu của 
đường xiên AB lên đường thẳng a. 


A 



2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên: 

Định lí 1: Trong các đường vuông góc và đường xiên 
kẻ từ một điểm ở ngoài một đường thẳng đến đường 
thẳng đó, đường vuông góc là đường ngắn nhất. 



Aea 


GT 

AH là đường vuông góc 



AB là đường xiên. 

a 

KL 

AH < AB 


A 



H B 


3. Quan hệ giữa các đường xiên và hình chiếu của chúng: 

Định lí 2: Trong hai đường xiên kẻ từ một điểm nằm ngoài một đường 
thẳng đến đường thẳng đó: 

a) Đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn thì lớn hơn; 


b) Đường xiên nào lớn hưn thì có hình chiếu lớn hơn; 

c) Nếu hai đường xiên bằng nhau thì hai hình chiếu bằng nhau và 
ngược lại, nếu hai hình chiếu bằng nhau thì hai đường xiên bằng 
nhau. 


GT AB, AC, AD : đường xiên 

_ HB, HC, HD : hlnh chiếu_ 

a) Nếu HC > HB thì AC > AB 
KL b) Nếu AC > AB thì HC > HB 
c) Nếu AC = AD thì HC = HD 
và ngược lại. 


A 



QBT TOÁN 7 (tệp hđlỉ - 71 





II. BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 

A. Bài tập mẫu 

Cho hình bên. Hãy dùng định lí Py-ta-go để chứng minh rằng: 

a) Nếu HB > HC thì AB > AC. 

b) Nếu HB = HC thì AB = AC và ngược lại, 

nếu AB = AC thì HB = HC. a 

-... B H c 

Ổịlảl 

a) Ta có: HB > HC => HB 2 > HC 2 => HB 2 - HC 2 > 0 

Áp dụng định lí Py-ta-go cho hai tam giác vuông AHB và AHC, ti có: 
AH 2 = AB 2 - HB 2 
AH 2 = AC 2 - HC 2 

=> AB 2 - HB 2 = AC 2 - HC 2 => AB 2 - AC 2 = HB 2 Hơ (1) 

Vì HB > HC (gt) => HB 2 > HC 2 => HB 2 - HC 2 > 0 

Khi đó (1) => AB 2 - AC 2 > 0 => AB 2 > AC 2 => AB > AC (đpcm). 

b) • Vì HB = HC => HB 2 = HC 2 => HB 2 - HC 2 = 0 

Thay vào (1) ta có: AB 2 - AC 2 = 0 => AB 2 = AC 2 => AB = AC. 

• Nếu AB = AC => AB 2 = AC 2 => AB 2 - AC 2 = 0 

Thay vào (1), ta có: HB 2 - HC 2 = 0 => HB 2 = HC 2 => HB = HC 

B. Bài tập giáo khoa cơ bản 

8. Cho hỉnh bên, biết rằng AB < AC. Trong các A 

kết luận sau, kết luận nào đúng, tại sao? 

a) HB = HC. 

b) HB > HC. 

c) HB < HC. 

B H c 

9. Để tập bơi nâng dẩn khoảng cách, 
hàng ngày bạn Nam xuất phát tử M, 
ngày thú nhất bạn bơi đến A, ngày thứ 
hai bạn bơi đến B, ngày thứ ba bạn bơi 
đến c,~ (hình bên). 

Hỏi rằng bạn Nam tập như thế có đúng 
mục đích đề ra hay không (ngày hôm 
sau có bơi được xa hơn ngày hôm 
trước hay không)? VI sao? 





72 - GBT TOÁN 7 (tịe htl) 




8 . c.âu c) HB < HC dũng. Vì theo định lí 2, trong hai đường xiên kẻ từ một 
điiểm A nằm ngoài đường thắng BC đến đường thẳng BC, đường xiên nào 
lớrn hơn thì có hình chiếu lớn hơn. Vậy AB < AC => HB < HC. 

9. Đ<áp sô: Đúng mục đích. (Học sinh tự giải thích). 


Luyện tập 


10. Chủng minh rằng trong mỏt tam giác cân, độ dài đoạn thẳng nối đỉnh đối 
diện với đáy và một điểm bât kì của cạnh đáy nhỏ hơn hoặc bằng độ dài 
của cạnh bên. 


11 . 


12 . 


Một cách chứng minh khác của định lí 2: Cho 
hình bên. Dùng quan hệ giữa góc và cạnh đối 
diện của một tam giác để chứng minh rằng: 

Nếu BC < BD thi AC < AD. 

Hướng dẫn: 

a) Gỏc ACD là góc gì? Tại sao? 

b) Trong tam giác ACD, cạnh nào lớn nhất, tại sao? 

Cho hình a. Ta gọi độ dài đoạn thẳng AB là khoảng cách giữa hai đoạn 
thẳng song song a và b. 




a) 



Một tấm gỗ xẻ có hai cạnh song song. Chiều rộng của tấm gỗ là khoảng 
cách giữa hai cạnh dỏ. 

Muốn đo chiều rộng của tấm gỗ, ta phải đặt thước như thế nào? Tại sao? 
Cách dặt thước như trong hình b có đúng không? 

13. Cho hình bên. 

Hãy chứng minh rằng: a) BE < BC; 

b) DE < BC. 

14. Đố: Vẽ tam giác PQR có PQ = PR = 5cm, QR = 6cm. 

Lấy điểm M trên đường thẳng QR sao cho PM = 4,5cm. 

Điểm M có nằm trên cạnh QR hay không? Tại sao? 

Có mấy điểm M như vậy? A E c 



GBT TOÁN 7 (tập hal) - 73 



10 . Xét tam giác ABC cân tại A. Gọi D là điểm bất kì của cạnh áíịy BC (giả 
sử D không trùng với B hoặc C). Kẻ đường cao AH. Ta có: 

Nếu DhH thì AD < AC (vì AH < AC) 

Nếu D không trùng với H, giả sử D 
nằm giữa B và H thì: 

HD < HB => AD < AB 

Vậy, trong một tam giác cân, độ dài 
đoạn thảng nối đỉnh với một điểm bất 
kì của cạnh đáy nhỏ hơn hoặc bằng độ 
dài của cạnh bên. 

11. Tam giác ABC vuông tại B nên ACB 

phải là góc nhọn. Suy ra ACD (là góc 
ngoài của tam giác vuông ABC) phải 
là góc tù. 

Trong tam giác ACD có ACD là góc tù 

nên ADC phải là góc nhọn, nên cạnh 
đối diện với góc lớn hơn phải là cạnh 
lớn hơn. Vậy AD > AC. 

12. Ta biết rằng độ dài đoạn thẳng AB (đoạn vuông góc giữa đường thẳng a 
và đường thẳng b) là khoảng cách giữa hai đường thẳng song song a và b. 

Vì tấm gỗ xẻ có hai cạnh song song. Vậy để đo chiều rộng của tâm gố, ta 
phải đặt thước vuông góc với hai cạnh của tấm gỗ vì đó chính là chiều 
rộng của tấm gỗ. 

Đặt thước như hình b là không đúng vì thước không vuông góc với hai 
cạnh của tấm gỗ. 

13. a) Ta có AE, AC lần lượt là hình chiếu của hai 

đường xiên BE, BC lên đường thẳng AC. 

Vì AE < AC 

Suy ra BE < BC (1) 

b) Ta cũng có AD, AB lần lượt là hình chiếu 
của ED, EB lên đường thảng AB. 

Vì AD < AB => ED < EB (2) 

Từ (1) và (2) ta có: DE < BC (đpcm). 

14. Điểm M nằm trên cạnh QR. Thật vậy: 

Tam giác PQR có PQ = PR = 5cm 
Vậy APQR cân tại p. 

74 - GBT TOÁN 7 (tập hai) 


B 



A 



A 




Vẽ PH 1 QR, PH vừa là đường cao 
vừa là đường trung tuyến. 

Vậy HQ = HR = 3cm. 

Áp dụng định lý Py-ta-go trong 
tam giác vuông PHR, ta có: 

PH 2 = PR 2 - HR 2 = 5 2 - 3 3 = 25 - 9 = 16 
=> PH = 4 (cm) 

Vì PH là đường vuông góc với QR nên PH 
Y đoạn thẳng ngắn nhất. 

Hơn nữa PM = 4,5cm và PH = 4cm nên PM > PH (1) 

Ta còn có, trong tam giác vuông PHM] thì: HM 2 = PM 2 - PH 2 

HM 2 = 4,5 2 - 4 2 = 20,25 - 16 = 4,25 => HM, = ^4,25 « 2,06 < 3 (2) 

Từ (1) và (2) ta kết luận: điểm M nằm trên cạnh QR và có hai điểm M 
như vậy. 



§3. QUAN HỆ GIỮA BA CẠNH CỦA TAM GIÁC. 
BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC 


I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Bất đẳng thức tam giác: 

Định lí: Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh 
bất kì bao giờ cũng lớn hơn dộ dài cạnh còn lại. 

GT I AABC 
~~ AB + BC > AC 
KL AB + AC > BC 
AC + BC > AB 

2. Hệ quả của bất dẳng thức tam giác: 

a) Hệ quả: Trong một tam giác, hiệu độ dài hai cạnh bất kì bao giờ 
cũng nhỏ hơn độ dài cạnh còn lại. 

b) Tổng quát: Trong một tam giác, độ dài một cạnh bao giờ cũng lớn 
hơn hiệu và nhỏ hơn tổng các độ dài của hai cạnh còn lại. 

Ví dụ: Trong tam giác ABC: BC - AB < AC < AB + BC. 



QBT TOÁN 7 (lặp hai) - 75 




II. BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 

A. Bài tập mẫu 

Có thể có một tam giác nào mà ba cạnh như sau khống? 

a) 5m; lOm; 12m. b) Im; 2m; 3,3m; c) 1,2m; Im; 2.2m. 

ổịiải 

a) Có một tam giác mà ba cạnh là 5m, lOm; 12m vì cạnh lớn nhất nhỏ 
hơn tổng hai cạnh kia: 12 < 10 + 5. 

b) Không có tam giác nào mà ba canh là lm; 2m; 3,3m vì trong ba cạnh 

đó có một cạnh lớn hơn tổng của hai cạnh kia, đó là: 3,3 >1 + 2. 

c) Không có tam giác nào mà ba cạnh là l,2m; lm; 2,2m vì có một cạnh 

bằng tổng hai cạnh kia, đó là 2,2 = 1,2 + 1. 

B. Bài tập giáo khoa cơ bản 

15. Dựa vào bất đẳng thức tam giác, kiểm tra xem bộ ba nào trong các bộ ba 
đoạn thẳng có độ dài cho sau đây không thể là ba cạnh của một tam giác. 
Trong những trường hợp còn lại, hãy thử dựng tam giác có dộ dài ba cạnh 
như thế: 

a) 2cm, 3cm, 6cm; b) 2cm, 4cm, 6cm; c) 3cm, 4cm, 6cm. 

16. Cho tam giác ABC với hai cạnh BC = lem, AC = 7cm. Hãy tlm độ dài 
cạnh AB, biết rằng độ dài này là một số nguyên (cm). Tam giác ABC \ĩ\ 
tam giác gì? 

17. Cho tam giác ABC và M là một điểm nằm trong tam giác. Gọi I là giao 
điểm của đường thẳng BM và cạnh AC. 

a) So sánh MA với MI + IA, từ đó chứng minh: MA + MB < IB + IA. 

b) So sánh IB với IC + CB, từ đó chứng minh: IB + IA < CA + CB. 

c) Chứng minh bất đẳng thức MA + MB < CA + CB. 

CịiẰí 

15. a) Không có một tam giác mà ba cạnh lần lượt là: 2cm; 3cm; 6cm vì cỏ 

cạnh lớn nhất lớn hơn tổng hai cạnh kia: 6 > 3 + 2. 

b) Không có tam giác nào mà ba cạnh là 2cm; 4cm; 6cm vì có một cạnh 
bằng tổng hai cạnh kia, đó là; 6 = 4 + 2. 

c) Có một tam giác mà ba cạnh là 3cm; 4cm; 6cm vì cạnh lớn nhất, nhó 
hơn tổng hai cạnh kia: 6 < 4 + 3. 

Học sinh tự dựng hình (dùng compa). 

16. Ta biết rằng trong một tam giác, dộ dài một cạnh bao giờ cũng lđn hơn 
hiệu hai cạnh và nhỏ hơn tổng độ dài của hai cạnh còn lại. Do đó, trong 
tam giác ABC với cạnh BC = lcm, AC = 7cm thì cạnh AB chỉ có thể la 
7cm. 


76 - GBT TOÁN 7 (tập hai) 



Thật vậy: AC - BC < AB < AC + BC 
Hay: 7 - 1 < AB < 7 + 1 o 6 < AB < 8 

Vì AB là số nguyên nên AB = 7. 

17. a) Trong tam giác MIA, ta có: MA < MI + IA 
Cộng MB vào hai vế, ta có: 

MA + MB < MB + MI + IA 


hay MA + MB < IB + IA (đpcm) 

b) Trong tam giác BIC, ta có: IB < IC + CB 
Cộng IA vào hai vế, ta có: 

IB + IA < IC + CB + IA 
Hay IB + IA < IC + IA + CB 
hay IB + IA < CA + CB (đpcm) 

c) Ta có: MA + MB < IB + IA (kết quả câu a) 
và IB + IA < CA + CB (kết quả câu b) 



Do tính chất bắc cầu, ta suy ra được: MA + MB < CA + CB (đpcm). 


Luyện tập 

18. Cho các bộ ba đoạn thẳng có độ dài như sau: 

a) 2cm; 3cm; 4cm; b) lem; 2cm; 3,5cm; c) 2,2cm; 2cm; 4,2cm. 

Hãy vẽ các tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là một trong các bộ ba ở 
trên (nếu vẽ được). Trong trường hợp không vẽ được, hãy giải thích. 

19. Tim chu vi của một tam giác càn biết độ dài hai cạnh của nó là 3,9cm và 7,9cm. 

20. Một cách chứng minh khác của bất đẳng thức tam giác: Cho tam giác 
ABC. Giả sử BC lả cạnh lớn nhất. Kẻ đường vuông góc AH đến dường 
thẳng BC (H e BC). 

a) Dùng nhận xét về cạnh lớn nhất trong tam giác vuông ở §1 dể chứng 
minh AB + AC > BC. 

b) Tử giả thiết về cạnh BC, hãy suy ra hai bất đẳng thức tam giác còn lại. 

21. Một trạm biến áp và một khu 
dân cư được xây dựng cách xa 
hai bờ sông tại hai điểm A và B 
(hình bên). Hãy tlm trên bờ 
sông gần khu dân cư một địa 
điểm C để dựng một cột mắc 
dây dưa điện từ trạm biến áp về 
cho khu dân cư, sao cho độ dài 
dường dây dẫn là ngắn nhất. 



GBT TOÁN 7 (tệp hal) - 77 


22. Ba thành phố A, B, c trên bản đổ là ba đỉnh của một tam giác; biết rằng: 

AC = 30km; AB = 90km (hình bên). 

a) Nếu đặt ở c máy phát sóng truyền thanh 

có bán kính hoạt động bằng 60km thì 
thành phố B có nhận được tín hiệu 
khồng? Vì sao? c 

b) Cũng câu hỏi như vậy với máy phát sóng 

có bán kính hoạt động bằng 120km? B 

Ổịlẩi 

18 . a) Có một tam giác mà ba cạnh là 2cm; 3cm; 4cm vì trong bộ ba có cạnh 
lớn nhất nhỏ hơn tổng của hai cạnh kia: 4 < 2 + 3. 

• Cách vẽ: 

• Vẽ đoạn BC = 4cm. Lấy B làm tâm 
vẽ cung tròn có bán kính bằng 3cm 
và lấy c làm tâm vẽ cung tròn có 
bán kính bằng 2cm. Hai cung tròn 
này cắt nhau tại A và A'. 

Ta có AABC hoặc AA'BC là tam giác phải 

b) Không có tam giác nào mà ba cạnh là lcm; 2cm và 3,5cm vì tirong b() 
ba đó có cạnh lớn nhất lớn hơn tổng của hai cạnh kia: 3,5 >1-^2 

• Vẽ đoạn BC = 3,5cm. Lấy B làm tâm 
vẽ cung tròn có bán kính bằng 2cm 
và lấy c làm tâm vẽ cung tròn có 
bán kính bằng lcm. Hai cung tròn 
này không cắt nhau. 

Như vậy không có giao điểm A. Vậy 
không vẽ dược tam giác ABC thỏa 
diều kiện trên. 

c) Không có tam giác nào mà ba cạnh là 2,2cm, 3cm và 4cm vì tirong bộ 
ba đó có một cạnh bằng tổng của hai cạnh kia: 4,2 = 2,2 + 2. 

• Vẽ đoạn thẳng BC = 4,2cm. Lấy B \ 

làm tâm vẽ cung tròn có bán kính \ / 

bằng 2,2cm và lấy c làm tâm vè V 

cung tròn có bán kính bằng 2cm. Hai B •-ị-- c 

cung tròn này tiếp xúc với nhau tại Ạ 

điểm A trên đoạn thẳng BC. Khi đó / \ 

3 điểm B, A, c thẳng hàng. / 

Vậy không vẽ được tam giác ABC thỏa diều kiện trên. 





78 - GBT TOÁN 7 (tập hal) 



19. Cạnh đáy của tam giác cân không thể là cạnh BC = 7,9cm được vì khi đó 
hai cạnh bên AB = AC = 3,9cm có AB + AC < BC (3,9 + 3,9 < 7,9). Vô lí 
(vì không vẽ được AABC). Do CĨÓ cạnh đáy chỉ có thể là cạnh BC = 3,9cm 
vã hai cạnh bên AB = AC = 7,9cm. 

Khi đó chu vi tam giác ABC bằng: 

AB + BC + AC = 7,9 + 3,9 + 7,9 = 19,7cm 

20. a) Ta biết rằng trong tam giác vuông cạnh huyền là cạnh lớn nhất. 

- Trong tam giác vuông HAB, ta có AB > BH (1) 

Trong tam giác vuông HAC, ta có AC > HC (2) 

Từ (1) và (2) suy ra: AB + AC > BH + HC 
hay AB + AC > BC (đpcm) 
b) * Chứng minh AC + BC > AB 

Vì trong AABC có BC là cạnh lớn nhất 
nên BC > AB 

Vì AC > 0 nên BC + AC > AB (đpcm) 

* Chứng minh: AB + BC > AC 

Vì trong AABC có BC là cạnh lớn nhất, nên BC > AC 
Vì AB > 0 nên BC + AB > AC (đpcm) 

21. Giả sử bờ sồng là đường thẳng a. cần tìm vị 

trí của điểm c sao cho AC + CB nhỏ nhất. A 

Cách xác định vị trí điểm c như sau: Ta lấy một 
điểm A' sao cho đường thẳng a là dường trung 
trực của AA'. Nối A với B cắt đường thẳng a tại 
c, dó là vị trí cần để xây dựng trạm bơm. 

Thật vậy, lấy một điểm M bất kỳ trên đường trung trực của AA' => MA = MA'. 
Khi đó: MA + MB = MA' + MB 

Trong AA'BM, ta có: MA' + MB £ A'B hay MA + MB > AB 

Ta có MA + MB nhỏ nhất là bằng A'B khi M là giao điểm của đường 

thẳng a và đoạn thẳng AB. 

Đó là vị trí của điểm c trên bờ sông (như hình vẽ). 

22. Để trả lời câu hỏi của bài toán, ta cần xét khoảng cách BC. 

Trong AABC, ta có: AB - AC < BC < AB + AC 

hay 90 - 30 < BC < 90 + 30 
hay 60 < BC < 120. 

a) Nếu máy phát sóng đặt ở c có bán kính hoạt động bằng 60km thì ở B 
không nhận được tín hiệu vì BC > 60 (km). 

b) Nếu máy phát sóng đặt ở c có bán kính hoạt dộng bằng 120km thì ở 
B nhận tín hiệu được vì BC < 120km. 




GBT TOÁN 7 (tặp hai) - 79 




§4. TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN 
CỦA TAM GIÁC 


I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 


1. Đường trung tuyến của tam giác: 

Đoạn thẳng nối từ đỉnh đến trung điểm 
cạnh đối diện của tam giác gọi là đường 
trung tuyến của tam giác. 

Mỗi tam giác có ba đường trung tuyến. 

2. Tính chất ba đường trung tuyến của 
tam giác: 



B D c 

Định lí: Ba đường trung tuyến của một tam giác cùng đi qua một 


điểm. Điểm đó cách mỗi đỉnh một khoảng bằng ^ độ dài dường trung 

3 

tuyến đi qua đỉnh ấy, 

Điểm G gọi là trọng tâm của tam giác ABC. 


GT 


KL 


G là trọng tâm AABC 


AG _ BG _ CG 2 
AD - BE - CF " 3 


II. BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 
A. Bài tập mẫu 

Cho tam giác đều ABC, gọi G là trọng tâm của nó. Trên tia AG lấy diểm D 
sao cho G là trung điểm cỏa đoạn AD. Chứng minh rằng tam giác BGD là tam 
giác đều. 

ổ)lảl 

Ta có, trong tam giác đều các trung tuyến là phân 

giác, do đó: Âi = Bi = A = 30°. Vì AAGB cân tại G 
2 


GA = GB 


=> GB = GD 


Ta lại có GA = GDj 
Vậy AGBD cân tại G. 

Ta có Gi = Âi + Bi = 30° + 30° = 60°. 
Tam giác GBD cân tại G và có G = 60°. 
Vậy AGBD là tam giác đều. 



80 - GBT TOÁN 7 (tập hai) 




B. Bài tập giáo khoa cơ bản 

23 Cho G là trọng tâm của tam gjác DEF 
với ơường trung tuyến DH (hình bên) 

Trong các khẳng định sau đảy, khẳng 
định nào đúng? 

DG _ 1 DG GH _ 1 GH _ 2 
DH " 2 : GH ~ ; DH ” 3 ; DG ~ 3 

24. Cho hỉnh bên. Hãy điền số thích hợp 
vào chỗ trống trong các đẳng thức sau: 

a) MG = ...MR; GR =...MR; 

GR = ...MG 

b) NS = ...NG; NS = ...GS; 

NG = ...GS 

25. Biết rằng: Trong một tam giác vuông, đường 
trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng một 
nửa cạnh huyền. Hãy giải bải toán sau: 

Cho tam giác vuông ABC có hai cạnh góc vuông AB = 3cm, AC = 4cm. 
Tính khoảng cách từ đỉnh A tới trọng tâm G của tam giác ABC. 

CịiẦl 

GH 1 

23. Khẳng định = -- là khẳng định đúng. Các khẳng định còn lại đều sai. 

DH 3 

24. a) MG = |mR; GR = ỈMR; GR = ỊmG. 

3 3 2 

b) NS = ?NG; NS = 3GS; NG = 2GS. 

2 

25. Áp dụng định lí Py-ta-go trong tam giác vuông ABC ta có: 


BC 2 = AB 2 + AC 2 = 3 2 + 4 2 = 25 => BC = 5 (cm) A 



Luyện tập 

26. Chứng minh định lí: Trong một tam giác cân, hai đường trung tuyến ứng 
với hai cạnh bên thì bằng nhau. 


D 



M 



GBT TOÁN 7 (tập hai) - 81 


27. Hãy chứng minh định lí đảo của định lí trên: Nếu tam giác có hai dưởng 
trung tuyến bằng nhau thì tam giác đó cân. 

28. Cho tam giác DEF cân tại D với đường trung tuyến DI. 

a) Chứng minh ADEI = ADFI 

b) Các góc DIE và góc DIF là những góc gì? 

c) Biết DE = DF = 13cm, EF = lOcm, hãy tính độ dài đường trung tuyến Dl. 

29. Cho G là trọng tâm của tam giác đều ABC. Chứng minh rằng: GA = GB =: GC 
Hưởng dẫn: Áp dụng định lí ở bài iập 26. 

30. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Trên tia AG lấy điểm G' sao cho G 
là trung điểm của AG'. 

a) So sánh các cạnh của tam giác BGG' với các đường trung tuyến của 
tam giác ABC. 

b) So sánh các dường trung tuyến của tam giác BGG' với các cạnh của 
tam giác ABC. 

ỔịiẦi 


26. - Vì AABC cân tại A nên: A 

ABC = ẤCB và AB = AC => MC = NB ỵ\ 

- Xét hai tam giác NBC và MBC, ta có: / \ 

NB = MC N / \ M 

ABC = ẤCB / \ 

BC: cạnh chung / ^\ \ 

Vậy ANBC = AMCB (c.g.c) -—^ 

Suy ra NC = MB (đpcm) 

27. Gọi G là giao điểm của hai đường trung tuyến BM và CN. Do đó G là 

trọng tâm của AABC. A 


Ta có: 


CG = 77 CN 
3 

BG = ?BM 
3 


CG = BG 


Ta có: NG = CN - CG = BM - BG = GM 

Xét hai tam giác BGN và CGM, ta có: 

CG = BG 1 



Gi = G 2 (đđ)l Vậy ABGN = ACGM (c.g.c) 
NG = GM 

=> BN = CM => 2BN = 2CM hay AB = AC 
Vậy AABC cân tại A (đpcm). 


82 - GBT TOÁN 7 (tập hai) 



28. a) Vì DI là trung tuyến nên IE = IF 

Xét hai tam giác DEI và DFI, ta có: 

DE = DF (gt) 

Ê = F (gt) 

IE = IF (cmt) 

Vậy ADEI = ADFI (c-g c). 

b) Vì ADEI = ADFI => DIE = DIF 
Hơn nữa DIE và DIF là hai góc kề bù nên DIE + DIF = 180° 
hay 2DĨE = 180° => DIE = 90°. 

Vậy DIE và DIF là những góc vuông. 

c) Theo chứng minh ở câu b) tam giác DEI vuông ở I có: 

EF 

DE = 13cm; EI = = 5cm 

2 

Ap dụng định lí Py-ta-go trong tam giác vuông DEI, ta có: 

DE 2 = DI 2 + IE 2 => DI 2 = DE 2 - IE 2 = 13 2 - 5 2 = 169 - 25 = 144 

=> DI = VĨ44 = 12 (cm) 

29. Vì AABC là tam giác đều nên AB = AC = BC 

- Xét AABC ta có: AB = AC 
Vậy AABC cân tại A 
=> BN = CP (hai trung tuyến) 

và GB = GC = ị BN (= ị CP) (1) 

3 3 

- Xét AABC, ta có: BA = BC 
Vậy AABC cân tại B 

CP = AM (hai trung tuyến) 

Và GC = GA = ịcp (=^AM) (2) 

3 3 

Từ (1) và (2) ta suy ra: GA = GB = GC (đpcm). 

30. Học sinh tự làm. 


A 



D 



GBT TOÁN 7 (tập hai) - 83 



§5. TÍNH CHẤT TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC 


I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 


1. Định lí 
của mộ 

GT 

1 (thuận): Điểm nằm trên tia phân giác Ạ * 

t góc thi cách đều hai cạnh của góc đó. 

M a tia nhâ n niár. 07 n’ia ỵDv n ^ 

MA 1 Ox, MB1 Oy / 

KL 

2. Định lí 
thì nằm 

3. Nhận X 
cạnh ci 

MA = MB 

đảo: Điểm nằm bên trong một góc và cách đểu hai cạnh của góc 
trên tia phân giác của góc đó. 

:ét: Tập hợp các điểm nằm bẽn trong một góc và cách đều hai 
ia góc là tia phân giác của góc dó. 


II. BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 

31. Hlnh bên cho biết cách vẽ tia phân giác 
của góc xOy bằng thước hai lể: 

- Áp dụng một lề của thước vào cạnh Ox, 
kẻ đường thẳng a theo lể kia. 

- Làm tương tự với cạnh Oy, ta kẻ được 
đường thẳng b. 

- Gọi M là giao điểm của a và b, ta có OM 
là tia phân giác của góc xOy. 

Hãy chứng minh tia OM được vẽ như vậy đúng là tia phân giác của góc 
xOy. 

(Gợi ý: Dựa vào bài tập 12 về khoảng cách giữa hai đường thẳng song 
song chứng minh các khoảng cách từ M đến Ox và đến Oy bằng nhau; 
sau dó áp dụng định lí 2). 

32. Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng giao 
điểm của hai tia phân giác của hai góc 
ngoài B, và Ci (hlnh bên) nằm trên tia phân 
giác của góc A. 

ổịUí 

31. Chứng minh OM là tia phân giác của xOy . 

Ta CÓ b ', ',?1 => OD = CM và OC = DM 
và a//OxJ 




y 


84 - GBT TOÁN 7 (tịp hal) 





oc = DM 

- Xét hai tam giác OCM và ODM, ta có: OD = CM 

OM : cạnh chung 

Vậy AOCM = AODM => ôi = Ỏ 2 c 

OM : cạnh huyền chung 

Vậy AAOM = ABOM zz> MA = MB ° 

Vậy M cách đều hai cạnh Ox, Oy của góc xOy c 

hay OM là tia phân giác của góc xOy (đpcm). 

32. Ta kéo dài tia AB thành tia Ax và tia AC thành tia Ay. 

Vỗ dường phân giác của xBC và yCB 
chúng cắt nhau tại M. 

Vẽ MI 1 Ax và MK 1 Ay và MH 1 BC 

- Vì M nằm trên tia phân giác 
của góc xBC nên: MI = MH (1) 

- Vì M nằm trên tia phân giác 
của góc yCB nên: MH = MK (2) x 

Từ (1) và (2) ta suy ra: MI = MK 

Theo định lí 2 thì điểm M nằm trên 
tia phân giác của gốc xAy (đpcm). M 



Luyện tập 

33. Cho hai đường thẳng XX' và yy' cắt nhau tại o (hình bên). 

a) Chứng minh hai tia phân giác Ot, Oi' 
của một cặp góc kề bủ tạo thảnh một 
góc vuồng. 

b) Chứng minh rằng: Nếu M thuộc 

đường thẳng ot hoặc thuộc đường 
thẳng ot' thì M cách đểu hai đường 
thẳng XX' và yy'. y 

c) Chứng minh rằng: Nếu điểm M cách đểu hai đường thẳng XX', yy' thì M 
thuộc đường thẳng Ot hoặc thuộc đường thẳng ot'. 

d) Khi M s o thì các khoảng cách từ M đến XX' và yy' bằng bao nhiêu? 

e) Em có nhận xét gì về tập hợp các điểm cách đều hai đường thẳng cắt 
nhau XX', yy'? 

34. Cho góc xOy khác góc bẹt. Trên tia Ox lấy hai điểm A và B, trên tia Oy lấy 

hai điểm c và D sao cho OA = oc, OB = OD. Gọi I là giao điểm của hai 

đoạn thẳng AD và BC. Chứng minh rằng: 



'GBT toán 7 (tập hal) - 85 




a) BC = AD; 


b) IA = IC, IB = ID. 


c) Tia OI là tia phân giác của góc xOy 

35. Có mảnh sắt phăng hình dạng một góc (hình bên) 
và một chiếc thước thẳng có chia khoảng. Làm thế 
nào để vẽ được tia phân giác của góc này? 

Gợi ý: Áp dụng bài tập 34. 



ổịiảl 


Ta có yOx và xOy là hai góc kề bù, 

t’ 

Ot là tia phân giác của yOx và Ot' là ỉi 


tia phân giác của xOy ’. t / 


Vì yOx và xOy ’ là hai góc kề bù nên: 


ỹôx + xõy' = 180° y 

X* 

hay 2 tõx +2 xõt’ = 180° 

m' 

2 (tõx + xõt') =180° => tot' = 180° : 2 = 90° 


tot' 



Điều này chứng tỏ rằng hai tia phân giác của một góc kề bù tạo thành 
một góc vuông. 

b) Nếu M thuộc đường thẳng Ot hoặc thuộc đường thẳng Ot\ thế thì 
điểm M nằm trên một trong các tia Ot, Ot', Om, Om' nghĩa là điềm 

M nằm trên tia phân giác của góc xOy , xOy'; y'Ox', x'Oy . 

c) Xét điểm M cách đều hai đường thẳng xx' và yy\ 

- Nếu điểm M nằm trong góc xOy thì điểm M thuộc tia phân giác Ot. 


- Nếu điểm M nằm trong góc xOy' thì điểm M thuộc tia phân giác Ot/. 

- Nếu điểm M nằm trong góc x'Oy' thì điểm M thuộc tia phân giác Om. 

- Nếu điểm M nằm trong góc yOx' thì điểm M thuộc tia phân giác Om'. 


Vậy điểm M thuộc dường thẳng Ot hoặc thuộc đoạn thẳng Ot'. 

d) Khi M = o thì các khoảng cách từ M đến xx' và yy' đều bằng 0 (đơn vị 

độ dài). 

e) Từ kết quả câu c) và câu d) ta có nhận xét: Tập hợp các điểm cách đều 
hai đường thẳng cắt nhau XX* và yy' là các đường phân giác tạo bởi 
các góc của hai đường thẳng đó. 


86 - GBTTOÁN7(lậptmỉ) 




34 


a) 


b) 


Xét hai tam giác AOCB và AOAD, 
oc = OA (gt) 
o : góc chung 
OB = OD (gt) 

Vậy z\OCB = AOAD (c.g.c) 

Suy ra BC = AD (đpcm) 



- Vì AOCB = AOAD nên B = D (1) và Ai = Ci 


- Ta có: OA + AB = OB => AB = OB - OA = OD - oc = CD (2) 

- Ta có: Ai + A 2 = 180° (2 góc kề bù) 

=> Ã 2 = 180°- Âi = 180°- Ci = c 2 ( 3 ) 


Xét hai tam giác AIB và CID, ta có: B = D 

AB = CD 


A 2 = c 2 

Vậy AAIB = ACID (g.c.g) 

Suy ra: IA = IC; IB = ID (đpcm) 
c) Xét hai tam giác OAI và OCI, ta có: 

OA = oc (gt) 

Ai = Ci (cmt) 

IA = IC (cmt) 

Vậy AOAI = AOCI 

Suy ra AOI = COI 

Hay tia OI là tia phân giác của góc xOy (đpcm). 

35 Học sinh tự ỉàm. 

Hướng dẫn: Áp dụng bài tập 34 để làm. 

Ta coi mảnh sắt phảng có hình dạng như góc xOy . 

Trên tia Ox ta lấy hai điểm A, B; trên tia Oy ta lấy hai điểm c và D sao 
cho OA = OC; OB = OD. 

Rồi chứng minn tương tự như bài tập 34. 


GBT TOÁN 7 (tập hal) - 87 



§6. TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC 
CỦA TAM GIÁC 


I. KIẾIM THỨC Cơ BẢN 


1. Đường phân giác của tam giác 

Định lí 1: Trong một tam giác cân, đường 
phân giác xuất phát từ đỉnh đồng thời là 
đường trung tuyến ứng với cạnh đáy. 


GT 

AABC cân tại A 
BÃM = mÃC 

KL 

0 

II 

Cũ 


2. Tính chất ba đường phản giác của tam giác 


A 



Định lí 2: Ba đường phân giác của một tam giác cùng đi qua một 
điểm. Điểm này cách đều ba cạnh của tam giác đó. 



AABC 

GT 

Hai đưởng phân giác của B 


và C cắt nhau tại 1 

KL 

AI: tia phân giác của A 

IH = IK = IL 



II. BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 
A. Bài tập mẫu 

Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm I là giao điểm của các đường phân 
giác. Kẻ IH 1 BC (H e BC). Biết HI = lem; HB = 2cm; HC = 3cm. Tính chu vi 
tam giác ABC. 

ổ)lải 

Ta kẻ IE 1 AB; ID 1 AC và IH 1 BC 
Xét hai tam giác vuông: EBI và HBI 

Ta có: Bi = ố 2 (do BI là tia phân giác) 
và BI là cạnh chung. 

Vậy: AABI = AHBI => BE = BH = 2cm 

Tương tự, xét hai tam giác vuông DIC và HIC, ta có: 

Ci = C 2 (do CI là tia phân giác) và CI là cạnh chung. 

Vậy: ADIC = AHIC => CH = CD = 3cm. 


A 



88 - GBT TOÁN 7 (lập hai) 




Ta có CA // IE (vì cùng vuông góc với AC) 

Suy ra AD = IE = IH = lem và EA = ID = IH = lem. 
Ta có BC = BH + HC = 2 + 3 = 5 (em) 

AB = AE + EB = 1+2 = 3 (em) 

CA = CD + DA = 3em + lem = 4 (em) 

Vậy chu vi tam giác ABC bằng: 

AB + BC + CA = 3 + 5 + 4 = 12 (em) 


B. Bài tập giáo khoa cờ bản 

36. Cho tam giác DEF, điểm I nằm trong tam giác và cách đều ba cạnh của nó. 
Chứng minh I là điểm chung của ba đường phân giác của tam giác DEF. 

Nêu cách vẽ điểm K ở trong tam giác MNP mà các khoảng cách từ K đến 


37. 


38. 


36. 



37. 


ba cạnh của tam giác đó bằng nhau. Vẽ hình minh họa. 

Cho hình bên. 

a) Tính góc KOL. 

b) Kẻ tia 10, hãy tính góc KIO. 

c) Điểm o có cách đểu ba cạnh của 
tam giác IKL hay không? Tại sao? 

ỔjiẦi 

Từ điểm I, ta kẻ IA 1 DE; IB 1 EF và IC 1 DF. 

Vì điểm I cách đều hai cạnh DE và 
DF nên điểm I nằm trên đường 

phân giác của EDF . 

Tương tự, vì điểm I cách đều hai 
cạnh ED và EF nên điểm I nằm 

trên đường phân giác của DEF . 

Vì điểm I cách đều hai cạnh FE và 
FD nên điểm I nằm trên đường 

phân giác của EFD . 

Vậy I là điểm chung của ba đường phân giác của ADEF (đpcm). 

a) Cách vẽ: - Dựng tia phân giác MJ của góc M. 

- Dựng tia phân giác NQ của góc N. 

Vậy K là giao điểm của MJ và NQ, đó 
là điểm cần dựng. 

b) Chứng minh: Vì K là giao điểm của hai 
đường phân giác MJ và NQ xuất phát 
từ điểm M và N của tam giác MNP. 




GBT TOÁN 7 (tập hal) - 89 


Theo định lí 2 về tính chất ba tia phân giác của tam giác thì điểm K 
cách đều ba cạnh của tam giác MNP. 

Vậy điểm I dựng được thỏa mãn yêu cầu bài toán. 

38. a) Trong tam giác KOL, ta có: 

KOL + ÓLK + LKÕ = 180° 

=> KOL = 180° - ( ÓLK + LKÒ) 

=> KÕL = 180° - (1) 

2 

Trong tam giác IKL, ta có: 
ĩ + K + £ = 180° 

1 K L 

=> £ + K = 180° - ì 

£ + K 180°-i 180° -62° 118° rn0 

2 2 2 2 

Thế vào (1), ta được: KOL = 180° - £ 4 K = 180° - 59° = 121° 

2 

Vậy KÕL = 121°. 

b) Theo hình vẽ ta có KO là đường phân giác của K và LO là đường 

phân giác của L. Nối 10 thì 10 sẽ là đường phân giác của góc I (Vì 3 
đường phân giác trong tam giác cũng đi qua một điểm). 

Vậy KĨÕ = ^ = 31° 

2 2 

c) Vì o là giao điểm của ba đường phân giác của AlKL. Do đó, điểm o 
cách đều ba cạnh của AIKL. 



Luyện tập 

39. Cho hình bên. 

a) Chứng minh: AABD = AACD. 

b) So sánh góc DBC và góc DCB. 

40. Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi G là trọng 
tâm, I là điểm nằm trong tam giác và cách 
đều ba cạnh của tam giác đó. Chứng minh 
ba điểm A, G, I thẳng hàng. 

41. Hỏi trọng tâm của một tam giác đều có cách đều ba cạnh của nó hay 
không? Vì sao? 

42. Chứng minh định II: Nếu tam giác có một đường trung tuyến đồng thời là 
đường phân giác thi tam giác đó là tam giác cân. 


A 



90 - GBT TOÁN 7(tập hal) 



GỢi ỷ: Trong AABC, nếu AD vửa iả đường trung tuyến vừa lả đường phân 

giác thì kéo dài trung tuyến AD một đoạn DA 1 sao cho AD = DA^ Chứng 
minh AADC = AAiDB, suy ra AìB = AC. Sau đó chứng minh tam giác 
BAAi cân, suy ra BA = BAi. Từ dó suy ra được tam giác ABC cân. 

43. Đố: Có hai con đường cắt nhau 
và cùng cắt một con sông tại 
hai điểm khác nhau (hình bên). 

Hãy tlm một điểm dể xây dựng 
một đài quan sát sao cho các 
khoảng cách từ đó đến hal con 
đường và đến bờ sông bằng 
nhau. 

Có tất cả mấy địa điểm như vậy? 



qUị 

39. a) Chứng minh AABD = AACD 

Xét hai tam giác ABD và ACD, ta có: 
AB = AC 

BAD = CÂD 
AD: cạnh chung 
Vậy AABD = AACD (c.g.c) 
b) Vì AABĐ = AACD => ẤBD = Ấcb 



40. 


Hơn nữa, AABC cân ở A (vì AB = AC) 

=> ABC = ẤCB (2) 

Từ (1) và (2), ta cố: DBC = ABC - ẤBD = ÁCB - Ácb = DCB 


Vậy DBC = DCB . 

Vì AABC cân tại A và AM, BN là 2 đường 
trung tuyến chúng cắt nhau tại G. 

Vậy G thuộc AM (1) 

Vì I là điểm nằm trong tam giác 
ABC và cách đều ba cạnh nên I là 
giao điểm ba đường phân giác trong. 

Ta có: AABC cân tại A nên đường thẳng 
am là đường trung tuyến củng là đường 
phân giác nên I thuộc AM (2). 



Từ (1) và (2) suy ra: Ba điểm A, G, I thẳng hàng, hay trong tam giác cân 
ABC (AB = AC) đỉnh A, điểm cách đều ba cạnh và trọng tâm của tam 
giác là ba điểm thẳng hàng 


GBT TOÁN 7 (tập hal) - 91 


41. Trả lời: Trong tam giác đều, ba đường trung tuyến đồng thời cùng là ba 
đường phân giác, do đó trọng tâm G (giao điểm của ba đường trưng 
tuyến) cũng là điểm cách đều (giao điểm ba đường phân giác) ba cạnh 
của tam giác. 


42. Kéo dài trung tuyến AD một đoạn DAi sao cho AD = DA! 

- Xét hai tam giác ADC và ADB, ta,có: 

BD = DC (do AD là trung tuyên) 

Di = D 2 (đối đỉnh) 

AD = DAi (do cách vẽ) 

Vậy AADC = AAiDB (c.g.c) 

Suy ra BAi = AC (1) 

Ẵi = DÃC ì - —- 

\ => Ai = BAD 

Mà BAD = DACJ 

- Xét tam giác ABAi, ta có: Ai = BAD 

Vậy ABAD cân tại B nên AB = BAị (2) 

Từ (1) và (2) ta được: AB = AC. 

Vậy AABC là tam giác cân tại A (đpcm) 

43. Hướng dẫn: Ta hình dung hai con 
đường cất nhau và cùng cắt một con 
sông tạo thành một tam giác ABC. 

Địa điểm để xây dựng đài quan sát 
thỏa mãn đề bài phải là giao điểm 3 
đường phân giác trong của tam giác 
ABC. 

Hơn nừa giao điểm của hai đường 
phân giác ngoài của góc B và c 
cũng thỏa mãn điều kiện của đề bài 
(xem lại bài tập 31). 

Vậy các địa điểm để xây dựng đài quan sát là I, r. 




92 - GBT TOÁN 7 (tập hai) 


§7. TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG TRựC 
CỦA MỘT ĐOẠN THANG 


I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Đinh nghĩa đường trung trực của một đoạn thẳng: 

Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng 
và vuông góc với đoạn thẳng gọi là đường £ 
trung trực của đoạn thẳng ấy. 

Trên hình bên, d là đường trung trực của đoạn AB. 

2. * Định lí 1: Điểm nằm trên đường trung trực 

của một đoạn thẳng thì cách đểu hai mút 
của đoạn thẳng đó. 

d là đường trung trực của AB 
Med f 

KL I MA = MB 

* Định lí 2: Điểm cách đều hai mút của một đoạn thẳng thì nằm trên 
đường trung trực của đoạn thẳng đó. 

3. Nhận xét: Tập hợp các điểm cách đểu hai mút của một đoạn thẳng là 
đường trung trực của đoạn thẳng đó. 

II. BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 
A. Đài tập mẫu 

Gọi I lả giao điểm của hai dường trung trực của các cạnh AB, AC của tam 
giác ABC. Chứng minh rằng điểm I cách đểu ba đỉnh của tam giác ấy. 



ổịlàl 

Vì I nằm trên đường trung trực của 
đoạn thẳng AB nên IA = IB (1) 

Vì I nằm trên đường trung trực của 
đoạn BC nên IB = IC (2) 

Từ (1) và (2) suy ra: IA = IB = IC. 

Vậy điểm I cách đều ba đỉnh của tam 
giác ABC. 



B. Đài tập giáo khoa cơ bản 

44. Gọi M là điểm nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB. Cho đoạn 
thằng MA có độ dài 5cm. Hỏi độ dài MB bằng bao nhiêu? 


GBT TOÁN 7 Ịlập hai) ' 93 





45. Chứng minh đường thẳng PQ được vẽ như 
trong hình bên đúng là đường trung trực 
của đoạn thẳng MN. 

Gợi ý: Sử dụng định lí 2. 

46. Cho ba tam giác cân ABC, DBC, EBC có 
chung đáy BC. Chứng minh ba điểm A, D, 

E thẳng hàng. 

ổịlẰl 

44. Học sinh tự giải (tương tự bài tập mẫu số 1). 

45. Xem hình trên theo cách vẽ ta có: 



Vì hai đường tròn tâm M và N có bán kính bằng nhau nên: 

PM = PN 


QM = QN 


46 


Điều này chứng tỏ rằng cả p và Q cùng cách đều hai đầu mút của đoạn 
thẳng MN. Vậy điểm p và điểm Q nằm trên đường trung trực của AB 
hay PQ là đường trung trực của đoạn thẳng AB. (đpcm) I 


A 


- Vì AABC cân tại A nên AB = AC. Suy ra 
điểm A nằm trên đường trung trực của đoạn 
thẳng BC. (1) 

- Tương tự: Điểm D và E cũng nằm trên 
đường trung trực của đoạn thẳng AB. (2) 

Từ (1) và (2) chứng tỏ rằng 3 điểm A, D, E 
cùng nằm trên đường trung trực của đoạn 
thẳng BC hay ba điểm A, D, E thẳng hàng 
(dpcm). 


B 



Luyện tập 


47. Cho hai điểm M, N nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB. Chứng 
minh AAMN = ABMN. 


48. 


49. 


Hai điểm M và N cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng 
xy. Lấy điểm L đối xứng với M qua xy. Gọi I là một điểm của xy. Hãy so 
sánh IM + IN với LN. 


Hai nhà máy được xây dựng bên bờ một 
con sông tại hal điểm A và B (hình bên). 
Hãy tìm cạnh bờ sông một địa điểm c để 
xây dựng một trạm bơm dưa nước về 
cho hai nhà máy sao cho độ dài đường 
ống dẫn nước là ngắn nhất. 



94 


GBTTOÁN 7 (tặp hai) 



50. 


51. 


Một con đường quốc lộ cách không xa hai 

điểm dân cư (hình bên). Hãy tìm bên đường dó 

một địa điểm để xây dựng một trạm y tế sao 

cho trạm y tế này cách đều hai điểm dân cư. , ' / 

Cho đường thăng d và diêm p không nằm r*~ 
trên d. Hình bẽn minh họa cho cách dựng 
đường thẳng đi qua điểm p và vuông góc 
với đường thẳng d bằng thước và compa 
như sau: 



(1) Vẽ đường tròn tâm p với bán kính thích 
hợp sao cho nó cắt d tại hai điểm A và B. 


p 


(3) 


(2) Vẽ hai đường tròn với bán kính như nhau 
có tâm tại A và B sao cho chúng cắt q 
nhau. Gọi một giao điểm của chúng là c. 

(3) Vẽ đoạn thẳng PC. 

Em hãy chứng minh đường thẳng PC vuông góc với d. 
Đố: Tìm thêm một cách vẽ nữa cũng bằng thước và 
compa. 



ỔỊÍẰI 


47. 


- Vì M nằm trên lường thẳng (d) trung 
trực của đoạn AB nòn MA = MB 

Vì N nằm trên đưỜAg thẳng (d), trung 
trực của đoạn AB nên NA = NB. 

- Xét hai tam giác AAMN và ABMN, ta có: 

MA = MB 
NA = NB 



MN : chung 

Vậy AAMN = ABMN (đpcm) 

48. Ta có: xy 1 ML (gt) và KM = KL (gt) 
nên xy là đường trung trực của đoạn 
thẳng ML. 

Gọi F là giao điểm NL và xy. 

• Nếu 1 = 1' thì: 

IM + IN = I'M + I'N = I'L + I'N = LN 



(vì r nằm trên xy nên I'M = I'L) 

• Nếu I £ r, xét tam giác LIN: 

LN < IN + IL <=> LN < IN + IM (vì I nằm trên xy nên IM = IL) 


GBT TOÁN 7 (tập hai) - 95 



49. Giả sử bờ sông là đường thẳng a. cần tìm vị trí của điểm c sao cho AC + CB 
nhỏ nhất. 


Cách xác định vị trí điểm c như sau: Ta lấy một điểm A' sao cho lường 
thẳng a là đường trung trực của AA\ Nối A' với B cắt đoạn thẳng a tại 
c, đó là vị trí cần để xây dựng trạm bơm. 

Thật vậy, lấy một điểm M bất kì trôn a A 3 

=> MA = MA' 

Khi đó: MA + MB = MA' + MB 
Trong AA'BM, ta có: MA' + MB > A'B 

hay MA + MB > CA + CB 



50. 


51. 


Ta có MA + MB nhỏ nhất là bằng A'B khi M là giao diểm của dường 
thẳng a và đoạn thẳng AB. Đó là vị trí của điểm c trên bờ sông (như 
hình vẽ). 


Giả sử gọi 2 điểm dân cư đó là A và B. Để xây dựng 
trạm y tế ở bên đường và cách đều hai điểm dán cư 
thì trạm y tế đó phải nằm trên đường trung trực 
của đoạn thẳng AB tại giao điểm với con dường. Ị 

Học sinh tự giải. ' 



§8. TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRựC 
CỦA TAM GIÁC 


I. TÓM TẮT GIÁO KHOA 



96 - GBT TOÁN 7 (tịp hal) 






aABC : a lả đường trung trực của BC ^ 


GT 

b là đường trung trực của AC ^ J \\ 

c là đường trung trực của AB 

N/(b) 


b và c cắt nhau tại 0 y 

/\ 0 

KL 

ĩ. 0 nằm trên đường trung trực của BC 


2. OA = OB = oc B 

c.)" c 


II. BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 

A. Bài tập mẫu 

Cho tam giác ABC và đường cao AH. 

a) Dựng điểm M sao cho đường thẳng AB lả đường trung trực của đoạn 
thẳng HM. 

b) Dựng điểm N sao cho đường thẳng AC là đường trung trực của đường 
thẳng HN. 

c) Điểm nào là tâm đường tròn đi qua các đỉnh của tam giác MHN? 

ỔỊLẦl 

a) * Cách dựng: Từ H vẽ HI 1 AB 

tại I, trên tia IH xác định 
điểm M sao cho: IH = IM 

Vậy M là điểm cần dựng. 

* Chứng minh: 

Ta có AB 1 HM tại I và IM = IH 
Vậy AB là đường trung trực HM. 

b) * Cách dựng: Dựng HK 1 AC tại K. 

Trẽn tia KH xác định điểm N sao cho 
KH = KN. Vậy N là điểm cần dựng. 

* Chứng minh: Ta có: AC là dường trung trực của HN vì AC di qua trung 
điểm K của HN và AC 1 HN. 

c) Ta có A nằm trên đường trung trực của HM nên: AM = AH (1) 

Ta củng có A nằm trên đường trung trực của HN nên: AH = AN (2) 

Từ (1) và (2) ta có: AM = AH = AN 

Vậy diểm A chính là tâm dường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác MHN. 

B. Bài tập giáo khoa cớ bản 

52. Chứng minh định lí: Nếu tam giác có một đường trung tuyến đổng thời là 
đường trung trực ứng với cùng một cạnh thì tam giác đó là một tam giác 
cân. 



GBT TOÁN 7 (tịp hai) - 97 



53. Ba gia đình quyết định đào chung một 
cái giếng (hình bên). Phải chọn vị trí 
của giếng ở đâu để các khoảng cách 
từ giếng đến các nhà bằng nhau? 

Cịlàl 

52. Xét tam giác ABC với AH là trung tuyến đồng 
thời là đường trung trực, nên ta có: 




53. 


AH 1 BC và HB = HC 

Xét hai tam giác vuông AHAB và AHAC, ta có: 
HB = HC 

Hi = ồ2 = 90° 

AH: cạnh chung 
Vậy AHAB = AHAC => AB = AC 
Hay AABC cân tại A (dpcm). 


A 



Giả sử ba ngôi nhà xây dựng ở ba điểm 
A, B, c tạo thành AABC. 

Để khoảng cách từ giếng đến ba nhà 
bằng nhau thì vị trí của giếng phải là 
giao điểm I của ba dường trung trực ba 
cạnh của AABC. 

(Vì giao điểm của 3 đường trung trực cách 
đều ba đỉnh của AABC). 


A 



Luyện tập 

54. Vẽ đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác 
ABC trong các trường hợp sau: 

a) A , B, c đều nhọn; 

b) .Â = 90°; 

c) Â > 90°. 

55. Cho hinh bên. 

Chứng minh ba điểm B, c, D thẳng hàng. 

Gợi ý: Chứng minh: ADB + ADC = 180°. 


B 


I 



56. Sử dụng bài 55 để chứng minh rằng: Điểm cách đều ba đỉnh của nộ’t tam 
giác vuông lả trung điểm của cạnh huyển của tam giác đó. Tù dó hãy tính 
độ dài đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh góc vuông theo độ dài cạnh 
huyền của một tam giác vuông. 


98 - GBT TOÁN 7 dịp hal) 





57. Có một chi tiết máy (mà đường viền 
ngcài là đường tròn) bị gãy (hình bên). 
Làm thế nào để xác định được bán kính 
của đường viền này? 



tflẰl 

54. a) Trường hợp A , B , c đều nhọn 

- Cách đựng: Vẽ AABC có 3 góc đều nhọn. 

- Dựng đường trung trực của cạnh AB và BC. 
Hai đường trung trực này cắt nhau tại o. 
Vậy o là tâm đường tròn đi qua ba đỉnh A, 
B, c. Vẽ đường tròn tâm 0 bán kính OA, 
đó là đường tròn cần dựng. 



* Chứng minh: Vì o là giao điểm của hai đường trung trực của hai cạnh 
AB và BC nên: OA = OB = oc 


Do đó 0 cách đều ba đỉnh A, B, c của AABC. Vậy đường tròn tâm o 
dựng được thỏa mần yêu cầu của bài toán, 
b), c) Dựng tương tự như câu a) 



* Chú ý: a) Trường hợp Â , B , c đều nhọn; tâm o nằm trong AABC. 

b) Trường hợp Â = 90°: 

Tâm o trùng với trung điểm cạnh huyền BC của AABC. 

c) Trường hợp Â > 90°. Tâm o nằm ngoài AABC. 

55. Nối B và c với D, ta có: Tam giác IBD vuông tại I, do dó: Di + Bi = 90°. 

- Xét tam giác ABD, ta có DI vừa là đường cao, vừa là đường trung 
tuyến. Vậy AABD cân tại D. 

M DI là đường trung tuyến của tam giác cân ABD nên DI cũng là 
cường phân giác => Di = D 2 (1) 

- Tương tự AADC cân tại D. Suy ra đường trung tuyến AK cũng là 

cường phân giác => D 3 = D 4 (2) 


QBT TOÂN 7 (tập h»i) - 99 



Và DK 1 AC (gt)j 

Ai và D 3 là hai góc so le trong => Ai = D 3 
~ Ta có: BDC = Di + D 2 + D 3 + D 4 = 2 Di + 2 D 3 

= 2 D 1 + 2 Ố = 2(Di + B) 

= 2.90° = 180°. 

Vậy góc BDC = 180° hay BDC là góc bẹt. 

Suy ra ba điểm B, D, c thẳng hàng (đpcm) 

56 . Dựa vào kết quả bài 50, ta có: Ba điểm B, D, c thẳng hàng (1) 

VI AABD cân tại D nên DB - DA Ị = DB = Dc „ DA ( 2 , 

và AADC cân tại D nên DC = DAj 

Từ (1) và (2) suy ra: "Điểm cách đều ba đỉnh của một tam giác vuông là 
trung điểm của cạnh huyền tam giác đó". 

Vì ba diểm B, D, c thẳng hàng nên: DB + DC = BC. 

Ta còn có: DA = DB = DC (do (2)) 

Suy ra: DB + DC = DA + DA = BC 

hay 2DA = BC => DA = ^. 



57. Vì dường viền ngoài của chi tiết máy là 
đường tròn nên để xác định bán kính 
đường tròn, ta làm như sau: 

Ta vẽ" đường viền ngoài của chi tiết máy 
dó lên tờ giấy, ta vẽ AABC. 

Vẽ trung trực của 2 cạnh AB, BC của 
tam giác ABC, chúng cắt nhau tại o. 



Điểm o là tâm đường tròn di qua ba đỉnh A, B, c của tam giác A3C. Lúc 
đó bán kính của đường tròn là OA hoặc OB hoặc oc mà ta cần xác định. 



100 - QBT TOÁN 7 (tập hal) 



§9. TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG CAO 
CỦA TAM GIÁC 

I. KIỂN THỨC Cơ BÂN 

1. Định nghĩa: Trong một tam giác đoạn 
vucng góc kẻ từ một đỉnh đến đường thẳng 
chúa cạnh đối diện gọi là dường cao của 
tarr giác đó. Mỗi tam giác có ba đường 
cao. 

2. Tính chất ba đường cao của tam giác: 

Định lí: Ba đường cao của tam giác cùng đi 
que một điểm. 

Điềm đó gọi là trực tâm của tam giác. 

3. Vẽ đường cao, trung tuyến, trung trực, phân giác của tam giác cân: 

Định lí: Trong một tam giác cân, dường 
trurg trực ứng với cạnh đáy cũng đồng 
thờ; là đường phân giác, đường trung 
tuyến và đường cao cùng xuất phát từ 
đỉnh đối diện với cạnh đó. 

Định lí: Trong một tam giác, nếu hai 
trorg bốn loại đường (đường trung 
tuyến, đường phân giác, đường cao 
cùng xuất phát từ một đỉnh và đường 
trurg trực ứng với cạnh đối diện của 
đỉnh này) trùng nhau thì tam giác đó là 
mộ: tam giác cân. 

4. Hệ quả: Trong một tam giác đều, trọng 
târr, trực tâm, điểm cách đều ba đỉnh, 
điểm nằm trong tam giác và cách đều 
ba cạnh là bốn điểm trùng nhau. 

II. BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 
A. Bài tập mẫu 

1. Dựnc trực tâm H của AABC. Trực tâm của các tam giác BCH, CAH, ABH là 
những điểm nào? 


A 




A 



GBT TOÁN 7 (lặp Mí - 101 




2. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Xác định trực tâm của các 
tam giác ABC, AHB và AHC? 

ổịiẦl 

1. a) * Cách dựng: 

- Dựng đường cao AI và đường cao BJ của AABC. 

- Gọi H là giao điểm của AI và BJ. Điểm H là trực tâm cần dựng. 

* Chứng minh: Vì H là giao điểm của hai đường cao AI và BJ của 

AABC, theo định lí về tính chất ba đường cao của tam giác thì 
đường cao CK phải đi qua H. A 

Vậy H chính là trực tâm của AABC. 
b) Theo cách dựng trực tâm H của AABC, ta suy 

- Trực tâm của ABHC là điểm A. 

- Trực tám cua ACAH là điểm B. 

- Trực tâm<của AAHB là điểm c. 

2. - Ta có: AH 1 BC tại H. 

Ta vẽ dường cao phát xuất từ đỉnh B đối 
với cạnh AC, ta thấy đó chính là BA. 

Tương tự, ta vẽ đường cao phát xuất từ đỉnh 
c đối với cạnh AB, ta thấy đó chính là CA. 

Ba dường cao AH, BH, CA cắt nhau tại A. B H c 

Vậy A là trực tâm của tam giác vuông ABC (A = 90°) 

- Từ cách xác định trực tâm của tam giác vuông ABC, ta có: 

* Trực tâm của tam giác vuông AHB là điểm H. 

* Trực tâm của tam giác vuông AHC là điểm H. 

B. Bài tập giáo khoa cơ bản 

58. Hây giải thích tại sao trực tâm của tam giác vuông 
trùng với đỉnh góc vuồng và trực tâm của tam 
nằm ở bên ngoài tam giác. 

59. Cho hình bên. 

a) Chứng minh NS 1 LM. 

b) Khi LNP = 50°, háy tính góc 
MSP và góc PSQ. 

60. Trên đường thẳng d, lấy ba điểm phân biệt I, J, K (J ở giữa I và K). 

Kẻ đường thẳng £ vuông góc với d tại J. Trên £ lấy điểm M khác với điểm 
J. Đường thẳng qua I vuông góc VỚI MK cắt £ tại N. 

Chứng minh rằng KN 1 IM. 




102 - GBT TOÁN 7 (tập hal) 



61. Cho tam giác ABC không vuông. Gọi H là trực tâm của nó. 

a) Hãy chỉ ra các đường cao của tam giác HBC. Từ đó hãy chỉ ra trực tảm 
của tam giác đó. 

b) Tương tự, hãy lần lượt chỉ ra trực tâm của các tam giác HAB vả HAC. 

62. Chứng minh rằng một tam giác có hai đường cao (xuất phát từ các đỉnh 
của hai góc nhọn) bằng nhau thì tam giác đó lả tam giác cân. Từ đó chứng 
minh một tam giác có ba đường cao bằng nhau thì tam giác đó là tam giác 
đểu. 


Ổjiải 

58. * Trực tâm của tam giác vuông trùng với 
đỉnh góc vuông. 

Cho AABC vuông tại A. 

- Vẽ đường cao AH ứng với cạnh BC. 


A 



- Đường cao xuất phát từ đỉnh B ứng với cạnh AC chính là BA. 

- Đường cao xuất phát từ đỉnh C ứng với cạnh AB chính là CA. 

Ba đường cao này cắt nhau tại A. Vậy A là trực tâm của tam giác 
vuồng ABC. Hay trực tâm của tam giác vuông trùng với đỉnh góc vuông. 

* Trực tâm của tam giác tù nằm ở bên ngoài tam giác. 


Cho AABC tù (Ẵ > 90°) 

- Vẽ đường cao AN ứng với cạnh BC 

- Vẽ đường cao xuất phát từ đỉnh B 
ứng với cạnh AC, đó là đường BK 
(nằm ngoài AABC). 

- Vẽ đường cao xuất phát từ đỉnh c 
ứng với cạnh AB, đó là đường CP 
(nằm ngoài AABC). 


H 



Ba đường cao AN, BK, CP cắt nhau tại H (nằm ngoài AABC). 


Vậy H là trực tâm của AABC. 

Trực tâm của một tam giác tù nằm ngoài tam giác vì trong một tam 
giác tù, hai đường cao xuất phát từ hai góc I.họn nằm ngoài tam giác. 
Khi đó ba đường cao sè cắt nhau tại một điểm nằm ngoài tam giác đó. 

59. a) Chứng minh NS 1 LM 


Trong tam giác LMN, ta có: 

LP 1 MN ; MQ 1 LN và LP cắt MQ tại s. 

Vậy s là trực tâm của tam giác LMN. Suy ra NS là dường cao thứ ba 
của tam giác LMN hay NS 1 LM (đpcm). 


OBT TOÁN 7 (tập hề!) - 103 



b) * Tính MSP = ? 


- Trong tam giác vuông QMN ta có: 

Q + Mi + N = 180° => Mi = 180° - ( Q + N ) 

hay Mi = 180° - (90° + 50°) = 40° 

- Trong tam giác vuông SMP, ta có L 



Ta có: MSP + PSQ = 180° => PSQ = 180° - MSP 
hay PSQ = 180° - 50° = 130° 


Vậy PSQ = 130°. 

60. Chứng minh KN 1 IM 

Nối M với I và M ta được AMIK 
Trong AMIK, ta có: 

NJ 1 IK (do 1 1 d) 

IN 1 MK (do đường thẳng qua I 
vuông góc với MK) và MJ cắt IN 
tại N. 

Vậy N là trực tâm của AMIK 

Suy ra KN là đường cao thứ ba của 
AMIK hay NK 1 IM (dpcm). 



61. a) Vì H là trực tâm của AABC nên: 

AK 1 BC; CM 1 AB; BL 1 AC. 

- Trong AHBC ta có: 

HK 1 BC (do AK 1 BC) 

- Từ B vẽ đường cao ứng với cạnh 
CH của AHBC, ta được BM trùng 
với cạnh AB của AABC. 



- Tương tự, từ c vẽ đường cao ứng với cạnh BH của AHBC, ta được 
CL trùng với cạnh AC của AABC. 


Ba đường cao HK, BM và CL cắt nhau tại A. Vậy A là trực tâm của 
AHBC. 


b) Tương tự câu a), c là trực tâm của AHAB, B là trực tâm của aHAC. 


104 - GBT TOÁN 7(tịp hềl) 



62 a) 


b) 


Vẽ BH L AC và CK 1 AB. 

Xét hai tam giác vuông KBC và HCB, ta có: 
BC: cạnh chung 
BH = CK (gt) 

Vậy AKBC = AHCB => KBC = HCB 
Xét tam giác ABC, ta có: 

KBC = HCB hay ABC = ẤCB 
Vậy AABC cân tại A (đpcm). 

Theo câu a) 

Nếu BH = CK thì AABC cân tại A => AB = AC 
Nếu AI = BH thì AABC cân tại c => CA = CB 
Từ (1) và (2) ta có: AB = BC = AC 
Vậy AABC là tam giác đều. 


A 



A 



ÔN TẬP CHƯƠNG III 


A. Câu hỏi 

1. Cho tam giác ABC. Hãy viết kết luận của hai bài toán sau về quan hệ giữa 
góc và cạnh đối diện trong một tam giác. 



Bài toán 1 

Bài toán 2 

Giả thiết 

AB > AC 

CD> 

A 

O) 

Kết luận 




2. Từ điểm A không thuộc đường thẳng d, kẻ dường vuông góc AH, các đường 
xiên AB. AC đến đường thẳng d. Hãy điền dấu (>, <) vào chỗ trống dưới 
đây cho đúng: 

a) AB.AH : AC.„... AH; 

b) Nêu HB.HC thì AB.AC 

c) Nếu AB.AC thl HB.HC. 

3. Cho tam giác DEF. Hãy viết các bất đẳng thức về quan hệ giữa các cạnh 
của tam giác này. 


GBT TOAN 7 (tập lìai) 105 





4. Hãy ghép đôi hai ý ở hai cột để được khẳng định đúng. 

Trong tam giác ABC 

a) đường phân giác xuất a') là đường thẳng vuông góc với cạnh BC 

phát từ đỉnh A. tại trung điểm của nó. 

b) đường trung trực ứng với b’) là đoạn vuông góc kẻ từ A đến đường 

cạnh BC. thẳng BC. 

c) đường cao xuất phát từ c’) là đoạn thẳng nối A với trung điểm của 

đỉnh A. cạnh BC. 

d) đường trung tuyến xuất d') là đoạn thẳng có hai mút là đỉnh A và 

phát từ đỉnh A. giao điểm của cạnh BC với tia phân giác 

của góc A. 

5. Cũng với yêu cầu như câu 4. 

Trong một tam giác 

a) trọng tâm a') là điểm chung của ba đường cao. 

b) trực tâm b’) là điểm chung của ba dường trung tuyến. 

c) điểm (nằm trong tam giác) c‘) là điểm chung của ba đường trung trực, 
cách đều ba cạnh. 

d) điểm cách đểu ba đỉnh. d 1 ) là điểm chung của ba đường phân giác. 

6. a) Hãy nêu tính chất của trọng tâm của một tam giác; các cách xác định 

trọng tâm. 

b) Bạn Nam nói: "Có thể vẽ được một tam giác có trọng tâm ở bên ngoài 
tam giác". Bạn Nam nói đúng hay sai? Tại sao? 

7. Những tam giác nào có ít nhất một trung tuyến đồng thời là phân giác, 
đường trung trực, đường cao? 

8. Những tam giác nào có trọng tâm dồng thời là trực tâm, điểm cách đểu ba 
đỉnh, điểm nằm trong tam giác cách đều ba cạnh? 

B. Bài tập 

63. Cho tam giác ABC với AC < AB. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D sao 
cho BD = AB. Trên tia dối của tia CB lấy điểm E sao cho CE = AC. Vẽ các 
đoạn thẳng AD, AE. 

a) Hãy so sánh góc ADC và góc AEB. 

b) Hãy so các đoạn thẳng AD và AE. 

64. Gọi MH là đường cao của tam giác MNP. 

Chứng minh rằng: Nếu MN < MP, thì HN < HP và NMH < PMH 
(Yêu cầu xét hai trưởng hợp: khi góc N nhọn và khi góc N tù). 


106 - GBT TOÁN 7 (tập hal) 



65. Có thể vẽ được mấy tam giác (phân 
biệt) với ba cạnh là ba trong năm 
đoạn thẳng có độ dài như sau: lem, 
2cm, 3cm, 4cm và 5cm? 

66. Đố: Bốn điểm dân cư được xây 
dựng như hình bên. Hãy tìm vị trí đặt 
một nhà máy sao cho tổng các 
khoảng cách từ nhà máy đến bốn 
khu dãn cư này là nhỏ nhất. 







67. Cho tam giác MNP với đường trung tuyến MR và trọng tâm Q. 

a) Tính tỉ số các diện tích của hai tam giác MPQ vả RPQ. 

b) Tính tỉ số các diện tích của hai tam giác MNP và RNQ. 

c) So sánh các diện tích của hai tam giác RPQ và RNQ. 

Từ các kết quả trên, hãy chứng minh các tam giác QMN, QNP, QPM có 
củng diện tích. 

GỢi ý: Hai tam giác ở mỗi câu a, b, c có chung đường cao. 

68. Cho góc xOy. Hai điểm A, B lần lượt nằm trên hai cạnh Ox, Oy. 

a) Hãy tlm điểm M cách đểu hai cạnh của góc xOy và cách đều hai điểm 
A, B. 

b) Nếu OA = OB thi có bao nhiêu điểm M thỏa mãn các điều kiện trong 
câu a? 


69. Cho hai đường thẳng phân biệt không song song, không vuông góc a và 
b, điểm M không nằm trên hai đường thẳng này. Qua M lần lượt vẽ dường 
thẳng c vuông góc với a tại p, cắt b tại Q và đường thẳng d vuông góc với 
b tại R, cắt a tại s. Chứng minh rằng đường thẳng qua M, vuông góc với 
SQ cũng đi qua giao điểm của a và b. 

70. Cho A, B là hai điểm phân biệt và d là đường trung trực của đoạn thẳng AB. 

a) Ta kí hiệu P A là nửa mặt phẳng bờ d có chứa điểm A (không kể dường 
thẳng d). Gọi N là một điểm của P A và M là giao điểm của đường thẳng 
NB và d. Hãy so sánh NB với NM + MA; từ đó suy ra NA < NB. 

b) Ta kí hiệu P B là nửa mặt phẳng bờ d có chứa điểm B (không kể d). Gọi 
N' là một điểm của P B . Chủng minh rằng N'B < N'A. 

c) Gọi L lả một điểm sao cho LA < LB. Hỏi điểm L nằm ở đâu, trong P A , 
P B hay trên d? 


A. Câu hỏi 

Học sinh tự trả lời. 


éịlẩi 


GBT TOÁN 7 (tập hai) - 107 



B. Bài tập 

63. a) Trong AABC, ta có: AB > AC (gt) => ACB > ABC (1) 

Từ (1) suy ra được: ACE < ABD (hai góc kề bù) (2) 

- Trong tam giác cân ACE, ta có: 

ẤEC = ỂAC và Ấic + ỂAÒ + ÁCE = 180° 

hay ẤCE + 2AẼC = 180° => ẤẼC = 180 ° - ACE ( 3 ) 

2 



Tương tự, trong tam giác cân ABD, ta có: 

ẤDB = ỈSO^ABD 

2 /• 


- Mà ACE < ABD (do (2)) . tu b 

,o, _ 180 ° -ẤẽÈ _ 180 ° -ẤBD 

Từ (2), (3), (4) suy ra: --- > --- 

2 2 

hay AEC > ADB hay AEB > ADC (đpcm) 
b) Xét AAED, ta có: AEB > ADC. Suy ra AD > AE. 


64. Trường hợp N là góc nhọn. 

Ta có MN, MP, MH là các đường xiên và đường vuông góc kẻ từ điểm M 
đến đường thẳng NP. 

Theo giả thiết, ta có MN < MP và NH, HP lần lượt là hình chiêu của 
MN, MP lên NP. 

Vậy HN < HP (định lí đảo) 

Chứng minh NMH < PMĨĨ 

AHMN vuông tại H nên NMH = 90° - N (1) Ị Nv 
AHMP vuông tại H nên HMP = 90° - p (2) Ị 
Trong AMNP, vì MN < MP => N > p (3) Ị 
Từ (1), (2), (3) ta suy ra được: N H p 

90° - N < 90° - p hay NMH < PMH (đpcm) 

* Trường hợp N là góc tù: (Học sinh chứng minh tương tự). 

65. Về lí thuyết trong năm số 1, 2, 3, 4, 5 thì ta có thể chọn ra bộ 3 số lể Vó 
tam giác có độ dài 3 cạnh tương ứng với bộ 3 số dó. 

Trong năm số 1, 2, 3, 4, 5 ta có các bộ ba số như sau: 

(1, 2, 3), (2, 3, 4), (3, 4, 5), (5, 1, 2), (1, 2, 4), (1, 2, 5) 

(1, 3, 4), (2, 4, 1), (3, 5, 1), (3, 5, 2), (4, 5, 1), (4, 5, 2) 


108 - GBT TOÁN 7 (tập hai) 



Mà ta biết rằng trong một tam giác độ dài mỗi cạnh bao giờ củng nhỏ 
hơn tổng độ dài hai cạnh còn lại và lớn hơn hiệu độ dài hai cạnh còn lại. 
Do đó ta chỉ vẽ được ba tam giác (phân biệt) có độ dài 3 cạnh lần lượt là: 
(2,3,4), (3, 4, 5) và (4,5, 2). 

66 Hcc sinh tự tìm lời giải. 

67 a) Vè PB 1 MR 


Vậy tam giác MPQ và RPQ có chung đường cao PB. 
Vì Q là trọng tâm của AMNR nên MQ = 2QR 


Ta có: S A MPQ = ^MQ.PB = Ì2QR.PB 
và Sarpq = — QR.PB 

Vậy Sạm pq = QRJB , = 2 

S ARPQ Ậ QR.PB 
2 

b) Vẽ NA 1 MR 

Vậy NA là đường cao của AMNQ 
đồng thời là đường cao của ARNQ. 

Vì Q là trọng tâm của AMNP nên MQ 


= QR.PB 


M 



= 2QR 


p 


Ta có: Samnq = ^MQ.NA = Ỉ2QR.NA = QR.NA và S iRN Q = ỈQR.NA 
2 2 2 

Vây Samn< 3 _ Q R NA _ 2 

S ARNQ I QR.NA 

2 


c) Xét hai tam giác vuông ANR và BPR, ta có: 

RN = RP (gt) ì 

-1 => AANR = ABPR => NA = PB 

NRA = PRB (đđ)j 

Ta có: S a rpq = — QR.PB = — QR.NA = Sarnq 
z z 

Vậy Sarpq = S a rnq 

* Từ kết quả câu a) ta có: 

Sampq = 2S A PRQ = Saqnp (do câu c) (*) 

* Từ kết quả câu b), ta có: 

Samnq = 2S a rnq = S a qnp (**) 

Từ (*) và (**) suy ra: 

S a qmn = S A Q N p = S a qpm (đpcm). 


GBT TOÁN 7 (tịp hềl) - 109 



68. a) Tìm M khi OA * OB 

- Vì M cách đều hai cạnh Ox, Oy của xOy 
nên M nằm trên đường phân giác Oz của 
góc xOy (1) 

- Vì M cách đều hai điểm A, B nên M nằm 
trên đường trung trực của đoạn AB (2) 



Từ (1) và (2) ta xác định được điểm M là giao điểm của đường phân 
giác Oz của xOy và đường trung trực của đoạn AB. 


b) Tìm M khi OA = OB 


- Vì điểm M cách đều hai cạnh của góc 
xOy nên M nằm trên đường phân giác 
của góc xOy. (3) 

- Ta có OA = OB. Vậy AAOB cân tại o. 

Trong tam giác cân OAB đường phân 
giác Oz cũng là đường trung trực của 
đoạn AB (4) 



Từ (3) và (4) ta xác định được vô sô' điểm M nằm trên Oz thỏa mãn 
điều kiện bài toán. 


69. Vi hai dường thẳng a và b không song 
song nên a và b cắt nhau tại điểm A. 


- Xét AAQS, ta có: QP 1 AS (vì QP 1 a) 

SR 1 AQ (vì SR 1 b) 

Ta có QP và RS cắt nhau tại M. 

Vậy M là trực tâm của AAQS. 

- Đường thẳng đi qua trực tâm M và 
vuông góc với QS tại H sẽ là đường 
cao thứ ba của AAQS. 



Vậy MH phải di qua đỉnh A của AAQS hay đường thẳng vuông góc với 
QS đi qua giao điểm của hai đường thẳng a và b (đpcm). 


70. a) So sánh NB với NM + MA 

* Ta có M nằm trên đường trung 
trực của AB nên MA = MB. 

Vì M nằm giữa doạn NB nên: 

NB = NM + MB 

hay NB = NM + MA (vì MB = MA) 
Vậy NB = NM + MA 



110 - GBT TOÁN 7 (tập hal) 



* Vì MA + NM = NB (trong đó NM > 0) 

Suy ra MA < NB (đpcm) 

b) Chứng minh NB < NA 
Tương tự chứng minh câu a) 

Trong nửa mặt phảng P B ta lấy điểm N'. Nối N'A cắt (d) tại p. 

Vì p nằm trên đường trung trực của đoạn AB nên: PA = PB 
Ta có: N'A = N'P + PA = N'P + PB 
Trong AN'PB ta có: N'P + PB > N'B 
Do đó: N'A > N'B (đpcm). 

c) Theo chứng minh ở câu a) muốn cho LA < LB thì điểm L phải nằm 
trên P A . 


CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG III 

Cho tam giác EFD vuông tại D và ED < FD, 0 

G là một điểm thuộc DF (hình 51). Nhận xét 

nào sau đây là sai ? / 

A. DE < EG B. GD < EG / 

c. EG < EF D. EF > DE. — > F 

Tìm phát biểu sai : 

A. Trong hai đường xiên kẻ từ một điểm nằm ngoài một đường thẳng 
đến đường thẳng đó. Đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn thì lớn 
hơn. 

B. Trong hai đường xiên kẻ từ một điểm nằm ngoài một đường thẳng 
đến đường thẳng đó. Đường xiên nào có góc đôi lớn hơn thì lớn hơn. 

c. Trong hai đường xiên kẻ từ một điểm nằm ngoài một đường thẳng 
đến đường thẳng dó. Đường xiên nào lớn hơn thì có hình chiếu lớn 
hơn. 

D. Trong các đường xiên và đường vuông góc kẻ từ một điểm ở ngoài 
một dường thẳng đến đường thẳng đó, đường vuông góc là dường dài 
nhất. 

Cho hai điểm M, N và một đường thẳng X bất kì sao cho M và N nằm 
trên hai miền khác nhau bờ là đường thẳng X. MN cắt X tại I. Từ M kẻ 

MK 1 X (K 6 x), từ N kẻ NH 1 X (H € x). Nhận xét nào sau đây là sai ? 

A. Nếu MK > NH thì MI > NI ; B. Nếu HI > KI thì NI > MI ; 

c. Nếu IN < IM thì IK < IH ; D. Nếu MI = NI thì NH = MK. 


GBT TOÁN 7 (tịp hal) - 111 



4. Chọn kết luận dứng. Cho tam giác ABC có B > c. Vẽ AI X BC. Trôn 
đường thẳng AI chọn điểm s bất kì, ta có : 

A. SB = sc B. SB < sc c. AB = AC D. IB > 10. 

5. Chọn kết luận đúng. Cho điểm M nằm ngoài đường thẳng X. Vẽ MI 1 X 
(với I e x). Trên đường thẳng X chọn 2 điểm E và F sao cho ME > MF. 
Chọn một điểm R bất kì trên MI, ta có : 

A. RE > RF B. RI > RE c. MI > MF D. IE = IF. 

6. Tìm phát biểu sai. 

A. Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bâ't kì bao giờ cũng lớn 
hơn dộ dài cạnh còn lại. 

B. Trong một tam giác, hiệu độ dài hai cạnh bất kì bao giờ cũng nhỏ 
hơn độ dài cạnh còn lại. 

c. Trong một tam giác tù, tổng độ dài hai cạnh nhỏ hơn hoặc bàng 
cạnh lớn nhất. 

D. Trong một tam giác, độ dài một cạnh bao giờ cũng lớn hơn hiệu và 
nhỏ hơn tổng các độ dài của hai cạnh còn lại. 

7. Chọn câu trả lời đúng. Trong các bộ ba đoạn thẳng có độ dài cho sau 
đây, bộ ba nào không thể là ba cạnh của một tam giác. 

A. 2 ; 3 ; 6 B. 3 ; 5; 7 c. 5 ; 7; 11 D. 8 ; 9 15. 

8. Chọn câu trả lời đúng. Cho tam giác PQR có : PQ = 4cm ; PR = 6cm. 
Độ dài cạnh RQ nằm trong khoảng nào (biết độ dài của RQ là một số 
nguyên) ? 

A. RQ = 2cm ; 4cm ; 6cm ; 8cm B. 2cm < RQ < lOcrn 

c. 2cm < RQ < lOcm D. 4cm < RQ < 6cm. 

9. Gọi a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác và nửa chu vi của tam giác là 

р. Kết luận nào sau dây là đúng ? 

A. a = p B. a > p c. a = 2p D. a < p. 

10. Chọn câu trả lời đúng. Cho tam giác cân có độ dài hai cạnh là 4cm và 
6cm. Chu vi của tam giác bằng : 

A. 14cm hoặc 16cm * B. 14cm 

с. 16cm D. 12cm hoặc 14cm. 

11. Tìm phát biểu sai. 

A. Ba đường trung tuyến của một tam giác của một tam giác cùng đi 

2 

qua một điểm. Điểm đó cách mỗi đỉnh một khoảng bằng — độ dài 

3 

đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy. 

B. Trong một tam giác đều, dường trung tuyến đi qua một đỉnh bàng độ 
dài cạnh đối diện. 


112 - GBT TOÁN 7 (tịp hal) 



12 . 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


c. Trong một tam giác cân, hai đường trung tuyến ứng với hai cạnh 
bên thì băng nhau. 

ĩ). Nếu tam giác có hai đường trung tuyến bằng nhau thì đó là tam giác 
cân. 


Cho tam giác MNP và H là trung điểm của NP, K là trung điểm của 
MN, G là trọng tâm. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào 
đúng ? 


MG 2 
GH " 3 

B™=ị 

GK 3 

c. -- = - 

MH 3 

D.M£ 2 
PG 3 


M 



Chọn câu trả lời đúng. Cho tam giác EFD và M ; N ; I lần lượt là trung 
điểm của cạnh EF ; FD và ED. G là trọng tâm của tam giác, ta có : 


EG FG GM = FI 

GF FI DM GI 


c. EN = DM 


EN FI 
* GE “ FG 


Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi AI là đường trung tuyến và G 
là trọng tâm. Biết AB = 5cm, BC = 3cm. Độ dài đoạn AG bằng bao 
nhiêu ? 

2 8 

A. AG = 3cm B. AG = — c. AG = 2cm D. AG = — cm. 

3 3 


Chọn câu trả lời đúng. Cho tam giác PQL có G là trọng tâm. Trên PG 

lấy điểm I sao cho G là trung điểm của PI. Gọi P' là trung điểm của 

QL. Khẳng định nào sau đây là sai ? 

A. QG = LG B. QG = LI c. LG = QI D. P'G = PI. 

Chọn câu phát biểu đúng. 

A. Điểm nằm trên tia phân giác của một góc thì cách đều hai đỉnh còn 
lại. 

B. Điểm nằm trên dường trung tuyến của một đỉnh tam giác thì cách 
đều hai cạnh của góc đó. 

c. Điểm nằm bên trong một góc và cách đều hai cạnh của góc thì nằm 
trên tia phân giác của góc đó. 

D. Tập hợp các điểm nằm bên trong một góc và cách đều các đỉnh của 
tam giác là tia phân giác của góc đó. 

Cho tam giác ABC. Gọi o là giao điểm của ba dường phân giác của tam 

giác. I ; K ; H lần lượt là giao điểm của ba đường phân giác với các 


GBT TOÂN 7 (tịp hai) - 113 



cạnh AB ; AC ; BC. Từ o kẻ các đường thẳng OE ; OF ; OI) vuông góc 
với các cạnh AB ; AC ; BC. (E e AB ; F e AC ; D € BC). Ta có : 

A. OA = OB = oc B. OI = OK = OH 

c. OE = OF = OD D. OA = OI = OE. 

18. Chọn kết luận đúng. Cho góc xOy = 70°. Ot là tia phân giác của 
xOy . Gọi I là điểm trên tia Ot sao cho khoảng cách từ I đến Ox là 
8cm. Khoảng cách từ I đến Oy là : 

A. lOcm B. 8cm c. 5cm D. 7cm. 

19. Chọn câu trả lời đúng. Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi o là giao 
điểm của ba đường phân giác. Biết BAC = 80°. Góc OBC bằng : 

A. 50° B. 30° c. 20° D. 25“. 

20. Cho tam giác EFD. Chọn o là điểm bên trong tam giác rồi vẽ 
OH 1 DE ; OK 1 DF (H € DE ; K e DF) sao cho OH = OK Trên đoạn 
thẳng DO chọn điểm I. Từ I vẽ IM 1 DE ; IN 1 DF. Khẳng định nào 
sau dây đúng ? 

A. OI = OH B. IM = IN c. IE = ID D. IM = OI 

21. Cho tam giác MNI vuông tại I. Gọi o là giao điểm của ba đường phân giác 

của tam giác. Từ o kẻ OL vuông góc với IN (L e IN). Ta có : 

A. LI = LO B. OI = OM = ON c. LI = LN D. IL = IN. 

/ 

22. Chọn kết luận đúng. Chọn câu phát biểu sai : 

A. Điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng thì cách đều 
hai mút của đoạn thẳng đó. 

B. Điểm cách đều hai mút của một đoạn thẳng thì nằm trên đường 
trung trực của đoạn thẳng đó. 

c. Tập hợp các diểm cách đều hai mút của một đoạn thẳng là đường 
trung trực của đoạn thẳng đó. 

D. Điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng thì cách đều 
mọi điểm trên đường thẳng đó. 

23. Chọn câu trả lời đúng. Cho đoạn thẳng AB có độ dài 8cm. Đường trung 
trực của AB cắt AB tại I. Chọn điểm H trên AB sao cho HI = 3cm. Độ 
dài đoạn HB bằng : 

A. 8cm B. 5cm c. 3cm D. 4cm. 

24. Cho đoạn thẳng PQ và d là đường trung trực của PQ. d cắt PQ tại M. 

Trên d chọn hai điểm H và K sao cho M nằm giữa H, K và = —. 

MK 4 

Khẳng định nào sau dây là đúng ? 

A. PK = PH B. KP = KQ c. QH = QK D. HP = Kq. 


114 - GBT TOÁN 7 (tập hai) 



25. chọn câu trả lời đúng. Cho tam giác ƯVY. Điểm I là một điểm nằm 
bên trong tam giác và cách đều hai cạnh của góc UYV, điểm I cách 
đều hai mút của đoạn thẳng ưv. Điểm I là : 

A. Giao điểm của đường trung trực của cạnh ƯV và đường phân giác 
góc ŨYV. 

B Giao điểm của đường trung trực của cạnh UY và đường phân giác 
của góc UYV. 

c. Giao điểm của đường trung tuyến của góc UYV và dường trung trực 
của cạnh ƯV. 

D. Trọng tâm của của tam giác ƯVY. 

26. Chọn cảu phát biểu đúng. 

A. Ba đường trung trực của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm 
này cách đều ba cạnh của tam giác đó. 

B. Ba đường trung trực của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm 
này gọi là trọng tâm của tam giác. 

c. Ba đường trung trực của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm 
này cách đều ba đỉnh của tam giác đó. 

D. Ba đường trung trực của một tam giác cùng đi qua một điểm. Các 
đường trung trực này chia các góc thành các góc bằng nhau. 

27. Xét bài toán : "Cho tam giác ABC cân tại A. AM là đường trung tuyến cắt 

BC tại M. Chứng minh rằng AM cũng là đường trung trực của cạnh BC." 
Lời giải của bài toán được sắp xếp ngẫu nhiên như sau : A 

(1) AB = AC (giả thiết), BM = CM (AM là dường 
trung tuyến nên M là trung điểm của BC). 

AM là cạnh chung. 

(2) Xét hai tam giác AABM và AACM, ta cố : 

(3) Mà BMẰ + CMẦ = 180° 

Suy ra : BMẦ = CMÃ =90° B M c 

Ta thấy AM đi qua trung điểm cạnh BC và AM J_ BC. Vậy AM là 
đường trung trực của BC. 

(4) Vậy AABM = AACM (c-c-c). Suy ra : BMA = CMA. 

Lời giải đúng dược sắp xếp theo thứ tự như sau : 

A (2) ; (4) ; (3) ; (1) B. (3) ; (4) ; (1) ; (2) 

c. (1) ; ( 2 ) ; (3) ; (4) D. (2) ; (1) ; (4) ; (3). 

28. Chọn câu trả lời đúng. Cho tam giác MNP cân tại p. I là trung điểm cạnh 

MN. o là điểm cách đều ba đỉnh của AMNP. Kết luận nào sau dây sai ? 
A. o ; M ; I thẳng hàng B. p ; o ; I thẳng hàng 

c. PO 1 MN D. OI 1 MN. 



GBT TOÁN 7 (tập htl) - 115 



29. Tìm phát biểu sai. 

A. Ba đường cao của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm nãy gọi 
là trực tâm của tam giác. 

B. Trong tam giác cân, đường trung trực ứng với cạnh đáy đồng thời là 
đường phân giác, đường trung tuyến và đường cao cùng xuất phát từ 
đỉnh đôì diện với cạnh đó. 

c. Trong tam giác cân, trọng tâm và trực tâm trùng nhau. 

D. Trong tam giác dều, trực tâm và điểm cách đều ba đỉnh trùng nhau. 

30. Cho tam giác EFD. Các đường cao EH và FK cắt nhau tại o. DO cắt 
EF tại I. Khẳng định nào sau đây là đúng ? 

A. OI = OK = OH B. DI 1 EF 

c. OE = OF = OD D. AEFH = AEDH. 

31. Cho tam giác PQK có các dường cao PI ; QJ và KL giao nhau tại o. Kẻ 

ba đường thẳng qua p, Q, K sao cho các đường thẳng đó lần lượt vuông 

góc với PI, QJ và KL. Ba đường thẳng vẽ được tạo thành tam giác 
EFG. Ta có : 

A. OI = OJ = OL B. OP = OQ = OK 

c. OE = OF = OG D. PO = ậpi ; KO = ?KL ; Qơ = ?QJ. 

3 3 ^ 3 

32. Chọn kết luận đúng. Trên một miếng bìa hình tam giác, điểm nào giúp 
miếng bìa nằm thăng bằng trên giá nhọn. 

A. Trực tâm B. Trọng tâm. 

c. Giao điểm 3 đường phân giác. D. Giao điểm 3 đường cao. 

33. Chọn câu trả lời đúng. Điểm nào trên tam giác mà khi ta nốí nó với ba 
đỉnh thì ta dược ba tam giác nhỏ có diện tích bằng nhau ? 

A. Giao điểm của ba đường trung trực. 

B. Giao điểm của ba đường phân giác, 
c. Giao điểm của ba đường cao. 

D. Giao điểm của ba đường trung tuyến. 

34. Chọn câu trả lời đúng. Trong một tam giác, điểm nào cách đểu ba cạnh 
của nó ? 

A. Trọng tâm ; 

B. Trực tâm ; 

c. Giao điểm của ba đường phân giác ; 

D. Giao điểm của ba dường cao. 

35. Chọn câu trả lời đúng. Cho tam giác ABC. Đường tròn ngoại tiếp tam 
giác đó có tâm là : 

A. Giao điểm của ba dường cao. 

B. Giao điểm của ba đường phân giác. 


116 - QBT TOÁN 7 (tịp hai) 



c. Giao điểm của ba đường trung trực. 

I). Giao điểm của ba đường trung tuyến. 

Chọn kết luận đúng. 

HƯỜNG DẪN VÀ ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC nghiệm chương III 

1. Chọn câu A. 

2. Chọn câu D. 



Áp dụng các định lí về quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, ta 
có : nếu IN < IM thì IH < IK. Chọn câu c. 

4. Vì B>c nên AC > AB o Cl > BI 
(quan hệ giữa đường xiên và hình 
chiếu) 

=> sc > SB. Chọn câu B. 

5. Chọn câu A. 

6 . Chọn câu c. 

7. Độ dài một cạnh của tam giác bao giờ cũng nhỏ hơn tổng độ dài hai 

cạnh còn lại và lớn hơn hiệu độ dài hai cạnh còn lại. Như vậy trong 
trường hợp (A) ta thấy : 2 + 3 < 6 => đây không thể là độ dài ba cạnh của 
một tam giác. Chọn câu A. 

8. Ta có : PR - PQ < RQ < PQ + PQ 

o 6 - 4 < RQ <6 + 4«2<RQ<10. Chọn câu B. 

9. VI a ; b ; c là độ dài cạnh của tam giác nên a < b + c 

2a a + b + c __ _._... - 

<=>a + a<a + b + co — < ——-— o a < p. Chọn câu D. 

2 2 

10. Vì đề bài cho tam giác cân nên có hai trường hợp : 

- Nếu độ dài ba cạnh là : 4cm ; 6cm và 4cm thl chu vi tam giác bằng 
4 + 4+ 6 = 14 (cm). 



QBT TOÁN 7 (lặp htl) - 117 



- Nếu độ dài ba cạnh lả : 4cm, 6 cm và 6 cm thl chu vi tam giác bằng 
4 + 6 + 6 = 16 (cm). Chọn câu A. 

11 . Chọn câu B. 

12. Chọn câu c. 

13. Theo định lí vể tính chất ba đường trung tuyến, ta có : F 

GE GF 2 

EN Fl 3 y _ r 

— ề-ế 

Chọn câu D. D 

14. Xét AABI và AACI có : 

AB = AC (AABC cân tại A) 

BI = Cl (AI là đường trung tuyến của AABC) 

AI là cạnh chung 

Suy ra : AABI = AACI => AIB = AIC ýtv. 

Mà ẤĨB + ẤĨC = 180° => ẤĨB = ẤĨC = ^^- =90° 5cn/ \ 

2 7 \ 

/ "G \ 

Suy ra: AABI vuông tại I. / \ 

Xét AABI, ta có: BI = = 3 (cm) B 6cm c 

VI AABI vuông tại I nên : AB 2 = AI 2 + BI 2 o AI 2 = AB 2 - BI 2 = 5 2 -3 2 = 4 2 

=> AI = 4cm mà AG = AI => AG = ^.4 = ^ (cm). Chọn cảu D. 

3 3 3 

PG 2 GP' 1 

15. G là trung điểm của Pl nên GP = GI mà = _ => — 7 — = — 

. PP' 3 PP' 3 

và GI = GP = ịpp' nên GP' = -^Gl hay P'G = P'l p 
3 2 Ạ. 

Xét hai tam giác QGP’ và LIP', ta có : / Y N. 

QP' = LP' (P' là trung điểm của LQ) / 

P'G = P'l 

QTG = IPT (đối đỉnh) 

Do đó : AQGP' = ALIP' (c-g-c) 

Suy ra : QG = LI ; Ql = LG ; P’G = P'l. Chọn câu A. 

16. Chọn câu c. 


17. Chọn câu c. 

118 - QBT TOÁN 7 (ttp lul) 



18. Chọn câu B. 


19. AABC cân nên ABC = ACB mà ABC +ACB + BAC = 180° 

2 

- 50° 

Mặt khác BO là tia phân giác của ABC nên OBC = = 25°. 

Chọn câu D. 

20. Vì 0 nằm bên trong AABC và cách đều 
hai cạnh DE ; DF nên o nằm trên tia 

phân giác của góc EDF. Vì I nằm trên 
tia,phân giác DO nên I cách đều hai 
cạnh DE và DF. 

Vậy IM = IN. 

Chọn câu B. 

21. Chọn câu A. 

22. Chọn câu D. 

23. Hf là đường trung trực của AB nên HI 1 AB 

Ta cũng có IA = IB = ^ = 4 (cm). 

Xét AHIB vuông tại I, ta có : 

HB 2 = HI 2 + IB 2 = 3 2 + 4 2 = 25 
Nên HB = 5cm. Chọn câu B. 

24. Chọn câu B. 

25. Chọn câu A. 

26. Chọn câu c. 

27 . Chọn câu D. 

28. VI AMNP cân tại p nên Pl vừa là 
đường trung tuyến, vừa là đường 
trung trực nên : p ; o ; I thẳng hàng ; 

PO 1 MN ; 011 MN. Chọn câu A. 

29 . Chọn câu c. 

30. o là trực tâm của AEFD => DO 1 EF hay DI 1 EF. Chọn câu B. 

31. Ta biết rằng : ba đường cao của APQK là ba đường trung trực của AEFG. 
Vậy IP ; QJ ; LK là ba đường trung trực của AEFG. 

Suy ra : OE = OF = OG. Chọn câu c. 



GBT TOÁN 7 (tập hai) - 119 



32. Chọn câu B. 

33. Chọn câu D. 

34. Chọn câu c. 

35. Chọn câu c. 


BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM 


A. Phẩn Đại số 

1. Thực hiện các phép tính: 

a) 9,6.2-ị - (2.125 - 1 ~) : 4; 

2 12 4 

. ( 1 ^ o 1V 7 

c) -^ + 0,8-14 .2,3+ 4-^--1,28 
u 3){ 25 

2. Với giá trị nào của X thì ta có: 
a) |x| + X = 0; 


b) - 1,456 : ■— + 4,5 
18 25 


d) (-5).12 : 


4 2 


1 , 6 .- ; 
5 


b) X + X = 2x. 


3. Từ tỉ lệ thức ^ hãy rút ra tỉ lệ thức: = 4^4 

b d a-c b-d 

4. Ba dơn vị kinh doanh đầu tư vốn tỉ lệ với 2; 5 và 7. Hỏi mỗi đơn vị được 
chia bao nhiêu lãi nếu số tiền lãi là 560 triệu đồng và tiền lãi được chia tỉ 
lệ thuận với vốn đầu tư. 

5. Cho hàm số: y = -2x + Các điểm sau đây có thuộc dồ thị hàm sô 

3 


không? 

A(0; 1); 




C(-;0) 


6 . Biết rằng đổ thị của hàm số y = ax đi qua điểm M (-2; 3). Hãy tìm a. 

7. Biểu đồ dưới đây biểu diễn tỉ lệ (%) trẻ em từ 6 dến 10 tuổi đang học Tiểu 
học ở một sô' vùng của nước ta: 

Hãy cho biết: 

a) Tỉ lệ (%) trẻ em từ 6 tuổi đến 10 tuổi của vùng Tây Nguyên, vùng đổng 
bằng Sông cửu Long đi học tiểu học. 

b) Vùng nào có tỉ lệ (%) trẻ em từ 6 đến 10 tuổi đi học tiểu học cao nhất, 
thấp nhất? 


120 - GBT TOÁN 7(lịp hai) 




8 . Đê’ tìm hiểu sản lượng vụ mùa của một xã, người ta chọn ra 120 thửa để 
gặt thử và ghi lại sản lượng của từng thửa (tính theo tạ/ha). Kết quả được 
tạm sẳp xếp như sau: 

Có 10 thửa đạt năng suất 31 tạ/ha 
Có 20 thửa đạt năng suất 34 tạ/ha 
Có 30 thửa đạt năng suất 35 tạ/ha 
Có 15 thửa đạt năng suất 36 tạ/ha 
Cỏ 10 thửa đạt năng suất 30 tạ/ha 
Có 10 thửa đạt năng suất 40 tạ/hạ 
Có 5 thửa đạt năng suất 42 tạ/ha 
Có 20 thửa đạt năng suất 44 tạ/ha 

a) Dấu hiệu ỏ đây là gì? Hãy lập bảng "tần số" 

b) Biểu diễn bằng biểu đổ đoạn thẳng. 

c) Tìm mốt của dấu hiệu. 

d) Tính sô' trung binh cộng của giá trị. 

2 1 

9. Tính giá trị của biểu thức 2.7.C 2 - 3,5.c lần lượt tại: c = 0,7; và 1 . 


10. Cho các đa thức sau: A = X 2 - 2x - y 2 + 3y - 1 

B = -2x 2 + 3y 2 - 5x + 3 
c = 3x 2 - 2xy + 7y 2 - 3x - 5y - 6 

Tính: a)A + B- C; b)A-B + C; c)-A + B + C 

11. Tìm X biết: a) (2x-3) - (x-5) = (x+ 2) - (x - 1) 


b) 2(x -1)-5(x + 2) = -10 

12. Tìm hệ số a của đa thức P(x) = ax 2 + 5x - 3, biết rằng đa thức này có một 
nghiệm là 


GBT TOÁN 7 dtp hai) - 121 


13. a) Tìm nghiệm của đa thức: P(x) = 3 - 2x; 

b) Hỏi đa thức Q(x) = X 2 + 2 có nghiệm hay không? Vì sao? 

ỔịíÀl 

1. a) Đặt A = 9,6.2 i - (2.125 - lẶ) : ị = 9,6. ị - (250 - ỊỊ) : ỉ 
2 12 4 2 12 4 

48 3000-17 1 2983.4 2983 

2 12 4 12 3 

72-2983 -2911 ntn 7 

— — — Z4Z 

12 12 12 

5 7 4 K ọẹ. 4 

b) Đặt B = - 1,456 : + 4,5. ir = -r~- 1,456. =£- + 4,5. ^ 

18 25 5 18 7 5 

= A - + — = 0.27 - 5,2 + 3,6 = -1,33. Vậy B = - 1 ,33. 

18 7 5 

(l lì ( 7 ^ 

c) Đặt c = 77 + 0 , 8-177 . 2,3 + 4 - 7 -” 1,28 

l 2 3){' 25 J 

- í 1 4 4U23 107 32 > 

“ ^2 + 5 3J 10 + 25 25 ; 

^ 15 + 24-40 115 + 214-64 -1 265 -53 

30 * 50 30' 50 300 



2 . a) - Với X > 0 thì |x| = X 

Khi đó: |x| + X = 0 => X + X = 0 hay 2x = 0 => X = 0 (nhận) (1) 

- Với X < 0 thì |x| = -X 

Khi đó: |x| + X = 0 => -X + X = 0 hay Ox = 0 

Biểu thức Ox = 0 luôn luôn nghiệm đúng với mọi X € R. 

Vì X < 0 nên ta chỉ chọn các giá trị âm của tập số thực R (2) 

Từ (1) và (2) ta kết luận: Với mọi giá trị X G R, X < 0 thì ta có |x| -+ X =s 0 

b) Biểu thức X + |x| = 2x. 

- Với X > 0 thì |x| = x: Khi đó X + |x| = 2x => X + X = 2x 

hay 2x = 2x => 2x - 2x = 0 hay Ox = 0' 


122 - QBT TOÁN 7 (tịp hai) 



(1) 


Đẳng thức này luôn luôn nghiệm đúng với mọi X e R, X > 0 
- Với X < .0 thì |x| = - x: Khi đó: X + |x| = 2x => X - X = 2x 


hay 2x = 0 => X = 0 (loại) (2) 

Từ (1) và (2) suy ra: Với mọi giá trị X 6 R, X > 0 thì ta có biểu thức: 


X + X 


2 x 


3 . Áp dụng tính chất tỉ lệ thức ta có: 
a 
b 


^ a c a a+c ^ a a-c 

Từ — = 7 - suy ra — = 7——7 và 7 - = 


b + d 


b-d 


a + c a-c 0 _ a + c b + d _, 

Vậy 7—7 = 7 — 7 . Suy ra: —— = - 7 — 7 * (đpcm). 

b + d b-d a-c b-d 

4. Gọi X, y, z (triệu) lần lượt là tiền lãi được chia của ba đơn vị kinh doanh. 
Vì tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với vô'n đầu tư nên ta có: 
x_y_z_x + y + z 560 
2 ‘ 5 ~ ~ 


z 

7 


2 + 5 + 7 


14 


= 40 (triệu) 


Suy ra: — = 40 => X = 80 (triệu) 

2 

— = 40 => y = 200 (triệu) 

5 

— = 40 => z = 280 (triệu) 

7 

5 . Gọi (d) là đồ thị của hàm số y = - 2 x + 


y A — — 

- Với điểm A(0; ỉ) ta có: 3 

3 -2x. + ị = -2.0 + ị = ị 

A 3 3 3 


=> y A = -2x a + 4 
o 


Vậy A(0; 4> e (d) 

o 


y B =-2 


- Với B( 4; -2), ta có: 1 11 1 2 

2 -2x n +4=-2.4+4=-i+r = -4 

B 3 2 3 3 3 


=> y B * -2 x b + 


Vậy B( 4; -2) < (d). 

£* 

_ _ y c =0 

- Với C( 4; 0), ta có: 1 11 11 

6 -2x r + 4 = -2.4 + 4=_+4 = 0 

c 3 6 3 3 3 


yc = -2xc + I 


Vậy C( 4; 0) € (d). 
6 


QBT TOÁN 7 (tập hai) - 123 



6. Gọi (d) là đồ thị của hàm số y = ax. Vì M(-2; 3) 6 (d) nên y M = ax M hay 

3 = a(-2) => a = ậ. Vậy a = ị . 

2 2 

7 . a) - Tỉ lệ trẻ em từ 6 đến 10 tuổi của vùng Tây Nguyên đi học đạt 

92,29% (so với dân số trong độ tuổi). 

- Tỉ lệ trẻ em từ 6 đến 10 tuổi của vùng đồng bằng sông Cửu Long đi 
học đạt 87,81% (so với dân sô' trong độ tuổi). 

b) Dựa vào biểu đồ ta nhận thấy: Vùng đồng bằng sông Hồng có tỉ lệ trẻ 
em từ 6 - 10 tuổi đi học tiểu học cao nhất và vùng đồng bằng sông Cửu 
Long có tỉ lệ trẻ em từ 6 - 10 tuổi đi học tiểu học thấp nhất. 

8. a) Dấu hiệu - Tần sô': * Dấu hiệu ở đây là "Sản lượng vụ mùa" 



31 34 35 36 38 40 42 44 X 


c) Tìm mốt: Mốt là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số. Vậy mốt 
ở đây là 35. 

d) Sô' trung bình cộng của các giá trị: 

- 31.10 + 34.20 + 35.30 + 36.15 + 38.10 + 40.10 + 42.5 + 44.20 4450 ^ of7 , 

A. — -—- — _ 55 ổ 1 , l 

120 120 

9. Đặt A = 2,7c 2 - 3,5.c 

- Với c = 0,7, ta có: 

Ai = 2,7. (0,7) 2 - 3,5.0,7 = 2,7. 0,49 - 3,5.0,7 = 1,323 - 2,45 
Vậy Aj = -1.127 


124 - GBT TOÁN 7 (tệp hai) 




Với c = —, ta có: 

3 

At . 2.7.<f )> - 3,5 I = 2,7, ì - 3,5, 1 = Bâ 7 = ZỈM 

3 3 9 3 9 3 9 

. _ - 10,2 

Vậy A 2 = - ■ " — 

1 7 

- Với c = 1 _ = - 7 , ta có: 

6 6 


A 2 = 2,7( ị Ý - 3,5. Ị = 2,7. n - 3,5.1 = 
6 6 36 6 


132,3 

36 


24,5 

6 


_ 132,3-147 _ -14,7 
36 - 36 

Vậy A 3 = . 

36 

10 . a) Ta có: 

A + B - c = (x 2 - 2x - y 2 + 3y - 1) + (-2x 2 + 3y 2 - 5x + 3) 

- (3x 2 - 2xy + 7y 2 - 3x - 5y - 6 ) 
= X 2 - 2x - y 2 + 3y - 1 - 2x 2 + 3y 2 - 5x + 3 

- 3x 2 + 2xy - 7y 2 + 3x + 5y + 6 
= -4x 2 - 5y 2 - 4x + 8 y + 2xy + 8 

b) Ta có: 

A - B + c = (x 2 - 2x - y 2 + 3y - 1) - (-2x 2 + 3y 2 - 5x + 3) 

+ (3x 2 - 2xy + 7y 2 - 3x - 5y - 6 ) 
= X 2 ~ 2x - y 2 + 3y - 1 + 2x 2 - 3y 2 + 5x - 3 

+ 3x 2 - 2xy + 7y 2 - 3x - 5y - 6 

= 6 x 2 + 3y 2 - 2y - 2xy - 10. 

c) Ta có: 

-A + B + c = -(X 2 - 2x - y 2 + 3y - 1) + (~2x 2 + 3y 2 - 5x + 3) 

+ (3x 2 - 2xy + 7y 2 - 3x - 5y - 6 ) 
= -X 2 + 2x + y 2 - 3y + 1 - 2x 2 + 3y 2 - 5x + 

+ 3 + 3x 2 - 2xy + 7y 2 - 3x - 5y - 6 

= 1 ly 2 - 6 x - 8 y - 2 xy - 2 

11. a) Ta có: (2x - 3 ) - (x - 5) = (x + 2) - (x - 1) 

hay : 2x-3-x+5=x+2-x+l 

2x-x-x + x= 2 + l + 3- 5=>x=l 
Vậy X = 1. 


GBT TOÁN 7 (tặp hềi) - 125 



b) 2(x - 1) - 5(x + 2) = -10 => 2x - 2 - 5x - 10 = -10 

=> 2x - 5x = -10 + 2 + 10 
2 

=> -3x = 2 X = -^. 

3 


2 

Vậy X = - ^ . 

3 


12. Đa thức P(x) = ax 2 + 5x - 3 có một nghiệm là có nghĩa là: 

2 

p ( ỉ) = a(ị ) 2 + 5( ị) - 3 = 0 hay Ịa + ị - 3 = 0 
2 2 2 4 2 


, „ 1 1 A _ 1 _ 1 

hay —a - — = 0 => —a = — 

4 2 4 2 


a = ỉ : \ = 2 
2 4 


Vậy a = 2 

13. a) Để tìm nghiệm của đa thức P(x) = 3 - 2x ta làm như sau: 
Cho P(x) = 3 - 2x = 0 => -2x = -3 => X = ị 


3 

Vậy đa thức P(x) = 3 - 2x có một nghiệm là X = ^ 

2 

b) Xét đa thức Q(x) = X 2 + 2, ta có: 

X 2 > 0 , với mọi xe R => X 2 + 2 > 0 với mọi X e R 
=> đa thức Q(x) = X 2 + 2 > 0 với mọi X € R 
Vậy đa thức Q(x) = X 2 + 2 không có nghiệm trong R. 

B. Phẩn Hình học 

1. Cho điểm M và hai đường thẳng a, b không song song với nhau (hình 
bên). 

a) Vẽ đường thẳng MH vuông góc với a (H e a), MK vuông góc với b (K e b). 
Nêu cách vẽ. 

b) Qua M vẽ đường thẳng XX' song song 
với a và đường thẳng yy' song song với 
b. Nêu cách vẽ. 

c) Viết tên các cặp góc bằng nhau, bù nhau. 




2. Xem hỉnh bên. a) Giải thích vì sao a // b; 

b) Tính số đo góc NQP. 


126 - GBT TOÁN 7 (lặp ha!) 



3. 


4 


5. 


6 . 


7. 


8. 


Hình bên cho biết: a // b; c = 44°, 6 = 132°. 
Tính số đo góc COD. 

(Hướng dẫn: Vẽ đường thẳng song song với 
a và đi qua điểm O). 



Cho góc vuông xOy, điểm A thuộc tia Ox, điểm B thuộc tia Oy. Đường 
trung trực của đoạn thẳng OA cắt Ox ở D, đường trung trực của đoạn 
thẳng OB cắt Oy ở E. Gọi c là giao điểm của hai đường trung trực đó. 
Chứng minh rằng: 


a) CE = OD; b)CE±CD; c) CA = CB; d)CA//DE; 

e) Ba điểm A, B, c thẳng hàng. 

Tính số đo X trong các hình a, b, c. 



a) 


AB // ED 
b) 


AB II Cữ 
c) 


Cho tam giác cân ADC (AD = DC) có ACD = 31°. Trên cạnh AC lấy một 

điểm B sao cho ABD = 88°. Từ c kẻ một tia song song với BD cắt tia AD 
ở E. 


a) Hãy tính các góc DCE và góc DEC. 

b) Trong tam giác CDE, cạnh nào lớn nhất? Tại sao? 

Từ một điểm M trên tia phân giác của góc nhọn xOy, kẻ đường vuông góc 
với cạnh Ox (tại A), đường thẳng này cắt cạnh Oy tại B. 

a) Hãy so sánh hai đoạn thẳng OA và MA. 

b) Hãy so sánh hai đoạn thẳng OB và OM. 

Cho tam giác ABC vuông tại A; đường phân giác BE. Kẻ EH vuông góc 
với BC (H € BC). Gọi K là giao điểm của AB và HE. Chứng minh rằng: 

a) AABE = AHBE; 

b) BE là trung trực của đoạn thẳng AH. 

c) EK = EC; 

d) AE < EC. 


GBT TOÁN 7 (tặp hai} - 127 



9. Chứng minh rằng: Nếu tam giác ABC có 
trung tuyến xuất phát từ A bằng một nửa 
cạnh BC thì tam giác đó vuông tại A. 

ứng dụng: Một tờ giấy bị rách ở mép 
(hình bên). Hãy dùng thước và compa vẽ 
lại dường vuông góc với cạnh AB tại A. 



10. Cho hình bên. Không vẽ giao điểm của 
a, b hãy nêu cách vẽ đường thẳng đi qua 
giao điểm này và điểm M. 

11. Đố: Cho tam giác ABC. Em hãy tô màu dể 
xác định phần bên trong của tam giác 
gồm các điểm M sao cho: MA < MB < MC. 

(Hướng dẫn: Trước tiên tô màu để xác định các điểm M ở trong tam giác 
mà MA < MB, lần thứ hai là MB < MC. Phần trong tam giác được tò màu 
hai lần lả phần phải tim). 



1 . 


2 . 


3. 


CịlẦl 


Học sinh tự làm. 


a) Ta có: 


alMNÌ 

b±MNj 


=* a//b 


(Hai đường thẳng cùng vuông góc 
với đường thẳng thứ ba thì song 
song với nhau). 

b) Tính số đo góc NQP? 



Ta có: 


a / /b 

p và Q! là hai góc so le trong 


=> Qj = p = 50° 


Ta có: Qj và Q 2 là hai góc kề bù nên: Qi + Q 2 = 180° 

=> Q 2 = NQP = 180° - Qi = 180° - 50° = 130° 

Vậy NQP = 130°. 

Vẽ đoạn thẳng xy // a và đi qua điểm o. 

- Vì a // xy và c so le trong với ôi => c = Oi = 44° 

- Vì X y // a // b xy // b và Ô 3 so le trong với D => Ô 3 = D = 132° 

- Ta có O 2 và O 3 là hai góc kề bù nên: 

Ô 2 + Ô 3 = 180° 


128 - GBT TOÁN 7 (tập hal) 



4. 


5 . 


=> Ỏ2 = 180° - Ỏ3 = 180° - 132° = 48° 
- Vì tia Oy nằm giữa hai tia oc và OD nên: 
COD = COy + yOD = ôi + Ô 2 
= 44° + 48° = 92° 

Vậy COD = 92°. 

a) Chứng minh CE = OD 

- Ta có Ox 1 Oy và CE 1 Oy => Ox // CE 

- Ta cũng có: ^ 1 0x 1 => Oy // CD 

CD 1 Oxj 


a c 



(1) 

( 2 ) 


Từ (1) và (2) ta có: 

Ox // CE và Oy // CD 
=> CE = OD (tính chất đoạn chắn) (đpcm). 

b) Chứng minh CE 1 CD 
Ta có: Ox // CE (do (1)), mà CD 1 Ox 
Suy ra CD 1 CE (dpcm). 

c) Chứng minh CA ^ CB 
Vì c nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng OA nên: CA = co (3) 
Vì c nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng OB nên: CB = co (4) 
Từ (3) và (4) ta suy ra: CA = CB (dpcm) 

d) Chứng minh CA // DE 

Xét hai tam giác vuông DAC và CED, ta có: 

CD: cạnh chung 
ẤDC = DCẼ = 90° 

AD = CE (do OD = DA = CE) 

Vậy ADAC = ACED => Ấcb = Ểõc 

Hơn nữa ACD so le trong với EDC . Suy ra CA // DE (đpcm) 

e) Tương tự câu d) ta chứng minh được CB // DE. 



Vậy ta được: I ^ ^ ^ ^ . Suy ra A, c, B thẳng hàng. 

[CB / / DE 

a) - Tam giác ABC là tam giác vuông cân nên: ABC = ACB 
và Â + ẤBC + ẤCB = 180° 
hay Â + 2 ẤBC = 180° 


180° -Â 180°-90° 
ABC = —— -= — —- 


= 45 



QBT TOÁN 7 (tặp hal) - 129 


6 . 


- Ta có ACB và BCD là hai góc kề bù nên: ACB + BCD = 1Ỉ0° 

=> BCD = 180° - ẤCB = 180° - 45° = 135° 

- Tam giác BCD là tam giác cân tại D nên CBD = CDB 
và CBD + BDC + DCB = 180° hay 2BDC = 180°- DCB 

=> BDC = 0 = ~ = 22,5° 

2 2 

Vậy BDC = X = 22,5° 

b) Qua c vẽ Cx // AB => Cx // ED (Vì AB // ED) 

- Vì AB // Cx và B so le trong với Ci => Ci = B = 27° 

-Ta có Ci+C 2 =112° 

=> Ỏ 2 = 112° - Ci hay c 2 = 112° - 27° = 

Cx / /DE 1 

- Ta có: ^ 

C 2 và CDE so le trongJ 

=> CDẼ = c 2 = 85° 

Vậy CDẼ = X = 85°. 

c) - Vì AB // CD (gt) và BÃC đồng vị với DCy => ỐÃC = DCy = 67° 



- Tam giác BAC cân tại B nên: 

BCẦ = BÃC = 67°. 

- Trong ABAC, ta có: 

BÃC + CB + CBA = 180° 
hay 2BÃC + CẼÃ = 180° 



=> • CBA = 180° - 2BAC = 180° - 2.67° = 46° 


Vậy CBA = 46°. 

a) Vì BD // CE nên ABD và ACE là hai góc đồng vị thì bằng nhau hay: 



130 - QBT TOÁN 7 (tập hai) 



7. 


8 . 


Trong tam giác ACE, ta có: ẤCE 4- CEA + EAC = 180° 

=> CEA = 180° - (ẤCE + ÉAC) 

= 180°- (88° + 31°) = 180° - 119° = 61° 

Vậy DEC = CEA= 61°. 

b) Trong ACDE, ta có: DCE 4- cib + ẾDC = 180° 

=> EDC = 180° - (DCÈ + CED ) = 180° - (57° + 61°) = 62° 

Vậy EDC = 62° 

Trong ACDE có góc EDC = 62° là góc lớn nhất. Mà đối diện với góc 
EDC là cạnh EC. Vậy EC là cạnh lớn nhất. 

a) Vì xOy là góc nhọn nên xOy < 90° 


Ta có OM là tia phân giác của xOy nên: 


xOm = 


xOy 


90 


2 2 
Vậy xOm < 45°. 

Trong tam giác vuông AOM (A = 90°), ta có: 
ÁOM + ÓMẦ = 90° 



=> OMA = 90° - AOM = 90° - xOM > 45 u (vì xOM < 45°) 

Trong tam giác vuông AOM, ta có: OMA > MOA (vì MOA = MOx) 
Suy ra OA > AM. 

b) Vì OMA > 45° và là góc nhọn nên 45° < OMA < 90° 

=> OMB = 180° - OMA > 90° hay OMB là góc tù. 

Trong AOMB có OMB là góc tù nên OBM phải là góc nhọn (vì trong 
một tam giác có nhiều nhất một góc tù). Vậy OB > OM 

a) Chứng minh AABE = AHBE: 

Xét hai tam giác vuông AABE và AHBE, ta có: 

Bi = ồ 2 (do BE là phân giác của B) 

BE: cạnh huyền chung 
Vậy AABE = AHBE (g.c.g) 

b) Chứng minh BE là dường trung trực của 

đoạn thẳng AH: c 

- Vì AABE = AHBE => EA = EH hay 

điểm E nằm trên đường trung trực của AH (1) 



QBT TOÁN 7 (tập hãi) - 131 


- Và BA = BH hay điểm B nằm trên đường trung trực của AH í2) 
Từ (1) và (2) suy ra BE là đường trung trực của đoạn thẳng AH. 

c) Xét hai tam giác: AAEK và AHEC, ta có: H = Â = 90° 

EA = EH (chứng minh trên) 

Ẽ 2 = Ei (đối đỉnh) 

Vậy AAEK = AHEC => EK = EC (đpcm). 

d) Trong tam giác vuông AEK, ta có: 

AE < EK (cạnh huyền > cạnh góc vuông) 

Mà EC = EK. Suy ra EC < EC (đpcm) 

9. * Giả sử gọi AM là dường trung tuyến phát xuất từ đỉnh A của AABC, ta 

có: AM = MB = MC 


(1) 

( 2 ) 



- Xét AMAB, ta có: MA = MB 
Vậy AMAB cần tại M => B = Ai 

- Tương tự, AMAC cân tại M => c = Â2 
Cộng (1) và (2) theo vế, ta có: 

B+C = Âi + Â 2 = Â (3) 

- Trong AABC, ta có: Â + B + c = 180° 
hay Ẫ + Ẳ = 180° hay 2A = 180° 

Suy ra Â = 90° 

Vậy tam giác ABC vuông tại A. 

* ứng dụng: Cách vẽ đường vuông góc với AB tại A. Ta vẽ như sau: 

Trên nửa mặt phẳng bờ AB ta lấy một 
điểm M sao cho MA = MB. 

Kéo dài tia MB một đoạn MC sao cho 
MB = MC. 

Nối c với A, ta được tam giác ABC 
vuông tại A. 

Suy ra CA 1 AB tại A. 

(Chứng minh: Vì AABC có đường trung tuyến AM bằng 
nửa cạnh BC thì AABC vuông tại A. Suy ra CA 1 AB). 

10 . Từ M vẽ đường thẳng Mx // a, đường 
thẳng này cắt b tại B. Và vẽ My // b, 
dường thẳng này cắt a tại A. 

Gọi I là trung điểm AB. Đường 
thẳng MI là đường thẳng đi qua o. 




132 - GBT TOÁN 7(tập hsl) 



Dây là cách vẽ đường thẳng qua M và giao điểm a và b. 

11. Học sinh tự làm. 

c. Bài tập nâng cao 

1. Cho tam giác ABC có A = 120°, B - c = 30°. Đường trung trực của cạnh 
BC cắt cạnh AC tại D, cắt tia đối của tia AB tại E. 

a) Tính các góc A ABC. 

b) Chứng minh EBD = ECD = 30° 

c) Chứng minh AEDB = AEDC 

2. Cho tam giác ABC cân (AB = AC), trên nửa mặt phẳng không chứa điểm c 
bờ lã cạnh AB dựng tam giác đều ABE và trên nửa mặt phẳng không chứa 
điểm B bờ là cạnh AC dựng tam giác đểu ACD. 

a) So sánh hai tam giác BCD và BCE. 

b) Kẻ đường cao AH của AABC. Chứng minh rằng các đoạn thẳng EC, BD 
và AH cắt nhau tại một điểm. 

3 . Cho tam giác ABC có BC + AB = 2AC. Gọi G là trọng tâm của tam giác, I là 
giao điểm các đường phân giác. Chứng minh rằng GI // AC. 

4. Cho tam giác đều ABC và điểm D trên cạnh BC. đường thẳng đi qua D và 
song song với AC cắt AB tại E. Đường thẳng đi qua D và song song với AB 
cắt AC tại F. Gọi p là trung điểm của BF, Q là trung điểm của CE. Chúng 
minh rằng tam giác PDQ là tam giác đểu. 

ỔịlẦl 

1. a) Tính các góc của AABC. f 



b) Chứng minh EBD = ECD = 30° 

D nằm trên đường trung trực của đoạn BC nên: DBC = DCB 

=> ÉBD = ỂBC - DBC = B - c = 30° (1) 

E nằm trên đường trung trực của BC nên: B = BCE 
Mà B > c nên BCE > c , do đó tia CA nằm giữa hai tia CB và CE. 

Ta có: BCẼ = BCD + DCÈ 

=> DCẼ = BCẼ - BCÒ = 45° - 15° = 30° (2) 


GBT TOÁN 7 (tập hai) - 133 


Từ (1) và (2) suy ra EBD = ECD = 30°. 
c) Hai tam giác EBD và ECD có: 

BED = DEC; 

EB = EC; 

ED chung 

=> AEBD = AECD (c.g.c) 

2. Hướng dẫn: a) ABCD = ACBE (c.g.c) 

b) Gọi o là giao điểm của EC và BD. 
Chứng minh OB = oc. 

3. Hướng dẫn: 

Ap dụng công thức Sabc = -—-.IH 

2 


(IH là khoảng cách từ I dến cạnh AB của AABC) 

Chứng minh khoảng cách từ G đến AC bằng IH. 

4. Ta có các tam giác BDE và DFC là các tam giác đều nên: 
DB = DE và DC = DF 
Hai tam giác BDF và EDC có: 

BD = DE ; BDF = ẼDC = 120°; DF = DC 


Suy ra ABDF = AEDC (c.g.c) 

Do dó DP = DQ (hai đường trung tuyến 
tương ứng của hai tam giác bằng nhau) 

Ta có APDF = AQDC (c.c.c) 

=> PDF = QDC 

=> BDP + QDC = BDP + PDF = 120° 
(vì tia BP nằm giữa hai tia DB và DF) 

Do đó: PDQ = 180° - (BDP + QDC) 

= 180°- 120° = 60° 


A 



Vậy APDQ là tam giác cân có góc D = 60° nên nó là tam giác đềui. 


134 - QBT TOÁN 7 (tập hềl) 


ĐẺ THI KIẼM TRA HỌC Kì II 


ĐỂ 1 

ĐỀ THI TOÁN LỚP 7, HỌC KÌ n, QUẬN TẲN BÌNH, TP HCM NĂM HỌC 2003-2004 

Thời gian : 90 phút 

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (2 điểm) 

Hướng dẫn cách làm : Mỗi câu có 4 trả lời a } ò, c, d. 

Học sinh chọn câu trả lời nào thì ghi câu dó vào giấy làm bài của mình. 

1. Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức -5x 3 y 2 . 

a) -3x 2 y 3 b) 12x 3 y 2 c) -5x 3 y 3 d) -5(xy) 3 . 

2. Số nào sau dây là nghiệm của đa thức 2x - 6 ? 

a) 2 b) 3 c) -5 d) 1. 

3. Với mỗi bộ ba đoạn thẳng có số do sau đây, bộ ba nào không thể là độ 
dài ba cạnh của tam giác : 

a) 2cm ; 4cm ; 5cm 

b) 7cm ; lOcm ; 12cm 

c) 5cm ; 12cm ; 6cm 

d) 9cm ; 15cm ; 12cm. 

4. Cho tam giác ABC có đường trung tuyến AM, trọng tâm G. Kết luận 
nào sau đây là sai ? 

b) AG = 2GM 

d)2M 1 

AM 2 

II. Tự LUẬN (8 điểm) 

Bài 1 : Cho hai đa thức sau : 

P(x) = -3x 2 + 3x - 4x 3 + 5 - 2x 4 
Q(x) = 5x 4 - 12 + 9x 2 + 4x 3 - 6x. 

1. Hãy sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo lũy thừa giảm dần 
của biến, (lđ) 

2. Tính P(x) + Q(x) và P(x) - Q(x) (2đ) 

3. Tính P(2) (lđ). 


AG 2 
AM " 3 
GM = 1 
AM " 3 


GBT TOÁN 7(tập hal) - 135 



Bài 2 : Cho tam giác ABC cân tại A (góc A nhọn) có hai đường trung tuyốn 
BD và CE cắt nhau tại G. 

1. Điểm G gọi là gì của tam giác ABC ? Giải thích ? (0,5đ) 

2. Chứng minh tia AG là tia phân giác của góc BAC. (lđ). 

3. Chứng minh hai tam giác BEC và CDB bằng nhau. (l,5đ). 

4. Qua A kẻ đường thẳng xy vuông góc với AB. Từ E vẽ đường thẳng 
vuông góc với AC cất tia AG tại I, cát cạnh AC tại H và cắt đường 
thẳng xy tại K. 

Chứng minh tam giác AKI cân (lđ). 


ĐẾ 2 

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 7, HỌC KÌ n, HUYỆN AN NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 

NĂM HỌC 2006 - 2007 


Thời gian : 90 phút 

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Từ câu 1 đến câu 6, hãy chọn phương án trả lời đúng (chọn một chữ cái 
A, B, c hoặc D). 


Câu 1 : Giá trị của biểu thức p = ~x 2 y - 2xy 2 + 1 tại X = 1, y = -1 là : 

2 



B. -lị 

2 


c.-2 D. 2 ị. 

2 


Câu 2 : Tìm tổng của ba đơn thức : 2xy 3 ; 5xy 3 và -7x 3 y. 

A. 0 B. 7xy 3 - 7x 3 y 

c. 14x 3 y D. 7x 2 y 6 - 7x 3 y. 

Câu 3 : Đa thức f(x) = X 2 - 2x có các nghiệm là : 

A. 0 B. 0 ; 1 c. 0 ; 2 D. 1 ; 2 . 


Cầu 4 : Trên hình bên, ta có MI > NI và MN 
là đường trung trực của đoạn thẳng PQ. 
Khi đó ta có : 

A. MP = NQ 

B. MP > NQ 
c. MP < NQ 
D. MP // NQ. 


M 



136 - GBT TOÁN 7 (tập hal) 



Câu 5 : Bộ ba độ dài nào sau đây có thể là độ dài ba cạnh của một tam 

giác ? 

A. 3cm, lcm, 2cm B. 3cm, 2cm, 3cm 

c. 4cm, 8cm, 13cm D. 2cm, 6cm, 3cm. 

Câu 6 : Chu vi của tam giác cân có hai cạnh bằng 3cm và 7cm là : 

A. I3cm B. lOcm 

c. 17cm D. Không tính được. 

II. Tự LUẬN (7 điểm) 

Bài 1 (1,5 điểm) 

Số cân nặng của 20 bạn (tính tròn đến kg) trong một lớp được ghi lại như 

sau : 


32 

36 

30 

32 

32 

36 

28 

30 

31 

32 

30 

32 

31 

31 

45 

28 

31 

31 


a) Dấu hiệu ở đây là gì ? Lập bảng "tần số" và nhận xét. 

b) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu. 

c) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng. 

Bài 2 (2,0 điểm) 

Cho hai đa thức : P(x) = X 5 - 3x 2 + 7x 4 - 9x 3 + X 2 - X ; 

Q(x) = 5x 4 - X 5 + X 2 - 2x 3 + 3x 2 - 1. 

a) Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến. 

b) Tính P(x) + Q(x) và P(x) - Q(x). 

c) Chứng tỏ rằng X = 0 là nghiệm của đa thức P(x) nhưng không phải là 
nghiệm của đa thức Q(x). 

Bài 3 (3,5 điểm) 

Cho tam giác ABC cân tại A, đường AH. Biết AB = 5cm, BC = 6cm. 

a) Chứng minh rằng hai tam giác vuông AHB và AHC bằng nhau. Từ đó 
suy ra rằng đường cao AH cũng là đường trung tuyến, đường trung trực, 
đường phân giác của tam giác ABC. 

b) Tính độ dài các đoạn thẳng BH, AH. 

c) Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Chứng minh rằng ba điểm A, G, 
H thẳng hàng. 

d) Chứng minh góc ABG bằng góc ACG. 


GBT TOÁN 7 (tập hai) - 137 




HƯỚNG DẨN GIẢI ĐẾ THI KIEM tra học kì II 


ĐỂ 1 

I. Câu hỏi trắc nghiệm 

1. b 2. b 3. c 4. d 

II. Bài toán 

Bài 1. 1. P(x) =-3x 2 + 3x - 4x 3 + 5 - 2x 4 

P(x) = -2x 4 - 4x 3 - 3x 2 + 3x + 5. 

Q(x) = 5x 4 - 12 + 9x 2 + 4x 3 - 6x 
Q(x) = 5x 4 + 4x 3 + 9x 2 - 6x - 12. 

2. P(x) = -2x 4 - 4x 3 - 3x 2 + 3x + 5 
+ Q(x) = 5x 4 + 4x 3 + 9x 2 - 6x - 12 

P(x) + Q(x) = 3x 4 + 6x 2 - 3x - 7 


Bài 2. 


P(x) = -2x 4 - 4x 3 - 3x 2 + 3x + 5 
- Q(x) = 5x 4 + 4x 3 + 9x 2 - 6x - 12 


3. 


1 . 


2 . 


P(x) - Q(x) = -7x 4 - 8x 3 - 12x 2 + 9x + 17 
P(2) = -2.2 4 - 4.2 3 - 3.2 2 + 3.2 + 5 
= -32-32- 12 + 6 + 5 


= -65. 

Tam giác ABC có BD, CE là 
hai đường trung tuyến cắt 
nhau tại G (gt) 

=> G là trọng tâm của tam 
giác ABC. 

G là trọng tâm của tam giác 
ABC (câu a) 

=> AG là đường trung tuyến 
của tam giác ABC. 



Mà AABC cân tại A (gt) 

Do đỏ AG là tia phân giác của góc BAC. 


138 - GBT TOÁN 7 (tệp M) 


3. Ta có : 


BE = (CE là đường trung tuyến của AABC) 

AC 

CD = (BD là đường trung tuyến của AABC) 

AB = AC (AABC cân tại A). 

Suy ra : BE = CD. 

Xét ABEC và ACDB có : 

BE = CD, BC (cạnh chung) 

ẼBC = DCB (AABC cân tại A) 

Do đó : ABEC = ACDB (c.g.c) 

4. Ta có: 

IH 1 AC (gt) => ẤHÌ = 90° 

Do đó: 

ÁÍĨH + IẤĨH = 90° 


Mặt khác : 

KAI + GÃB = 90° (vi xy 1AB) 

Suy ra : ẤỈH = KAI 
Vậy : AAKI cân tại K. 


OBT TOÁN 7 (lịp h»l> ■ 139 



I. Trắc nghiệm 
Câu 1. B 
Câu 4. B 


Câu 2. A 
Câu 5. B 


Cảu 3. c 
Câu 6. c. 


II. Tự luận 

Bài 1. a) Dấu hiệu : số cân nặng của mỗi bạn trong lớp. 
Lập bảng "tần số" : 


SỐ cân nặng (x) 

28 

30 

31 

32 

36 

45 

Tần sô' (n) 

3 

3 

5 

6 

2 

1 


Nhận xét: 

- Có 20 giá trị trong đó có 6 giá trị khác nhau. 

- Sô' cân nặng thấp nhất là 28kg. 

- Số cân nặng cao nhất là 45kg. 

- Giá trị có tần số cao nhất là 32. 

- Số cân 31 kg và 32kg chiếm tỉ lệ cao. 

_ r; 28.3 + 30.3 + 31.5 + 32.6 + 36.2 + 45.1 00 

b) X =-—- « 32 

20 

M 0 = 32 



140 - OBT TOÁN 7 dtp hai) 










Bài 2. a) P(x) = X 5 3x 2 + 7x 4 - 9x : + X 2 - X 
P(x) + X 5 - 2x 2 + 7x 4 - 9x 3 - X 
P(x) = X 5 + 7x 4 - 9x 3 - 2x 2 - X 
Q(x) = 5x 4 - X 5 + X 2 - 2x 3 + 3x 2 - 1 
Q(x) = 5x 4 - X 5 + 4x 2 - 2x 3 - 1 
Q(x) = -X 5 + 5x 4 - 2x 3 + 4x 2 - 1 

b) P(x) = X 5 + 7x 4 - 9x 3 - 2x 2 - X 
+ Q(x) = -X 5 + 5x 4 - 2x 3 + 4x 2 - 1 

P(x) + Q(x) = 12x 4 - 11 X 3 + 2x 2 - X - 1 

P(x) = X 5 + 7x 4 - 9x 3 - 2x 2 - X 
- Q(x) = -X 5 + 5x 4 - 2x 3 + 4x 2 - 1 

P(x) - Q(x) = 2x 5 + 2x 4 - 7x 3 - 6x 2 - X + 1 

c) P(0) = o 5 + 7.0 4 - 9.0 3 - 2.0 2 -0 = 0 
=> X = 0 là nghiệm của đa thức P() 

Q(0) = -o 5 + 5.0 4 - 2.0 3 + 4.0 2 - 1 = -1 

X = 0 không là nghiệm của đa thức Q(x). 

Bèi3. a) Xét AAHB (ẤHB = 90°) 

và AAHC (ẤĨHC = 90°) có : 

AB = AC (AABC cân tại A) 

AH (cạnh chung) 

Do đó AAHB = AAHC (cạnh huyền - cạnh góc vuông) 

Từ đó suy ra : 

BH = HC, BÃÍUỐÃH 

Vậy AH cũng là đường trung tuyến, đường trung trực, 
đường phân giác của tam giác ABC. 


A 



GBT TOẢN 7(tập hêl) - 141 



b) Ta có: BH = = 3 (cm) 

AABH vuông tại H, theo định lí Py-ta-go ta có : 

AH 2 + BH 2 = AB 2 
AH 2 + 3 2 = 5 2 
AH 2 = 5 2 - 3 2 
AH 2 = 16 
AH = 4 (cm) 

c) AABC có AH là đường trung tuyến và G là trọng tân tam 
giác ABC 

=> G thuộc AH 

=> A, G, H thẳng hàng. 

d) Xét AABG và AACG có : 

AB = AC (AABC cân tại A), 

AG (cạnh chung) 

BAG = CAG (cmt) 

Do đó AABG = AACG (c.g.c) 

=> ABG = ACG (cặp góc tương ứng) 


142 - OBT TOÁN 7 (tập htl) 



MỤC LỤC 


PHẦN DẠI SỐ 


ChưiơnỊ líi. THỐNG KÊ 

§1 THU THẬP Số LIỆU THỐNG KÊ - TẨN số 5 

§ỉ BẢNG 'TẨN Số" CÁC GIÁ TRỊ CỦA DẤU HIỆU 8 

§a BIỂU Đố 11 

§4 số TRUNG BÌNH CỘNG 14 

ỔN TẬP CHƯƠNG III 18 

Cỉu hòi trắc nghiệm chương III 20 

Chư<onỉ IV. BIỂU THỨC ĐẠI số 

§1 KHÁI NIỆM VẾ BIỂU THỨC ĐẠI số 29 

§í. GIÁ TRỊ CÙA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI sở 31 

§3 DƠN THỨC 34 

§4 ĐƠN THỨC ĐÓNG DẠNG 36 

§t DA THỨC 40 

§t CỘNG VÀ TRỪ ĐA THỨC 42 

§7 ĐA THỨC MỘT BIẾN 45 

§t CỘNG VÀ TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN 48 

§í. NGHIỆM CỦA ĐA THỬC MỘT BIẾN 52 

ÔN TẬP CHƯƠNG IV 54 

Cỉu hỉi trắc nghiệm chương IV 58 


PHẨN HÌNH HỌC 

Chưvnt NI. QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC. 
CÁC ĐƯỎNG ĐỔNG QUY TRONG TAM GIÁC 


§1 QUAN HỆ GIỮA GỐC VÀ CẠNH ĐỐI DIỆN TRONG TAM GIÁC 67 

§2 QUAN HỆ GIỮA ĐƯỜNG VUỒNG Gồc VÀ ĐƯỜNG XIÉN, ĐƯỜNG XIÊN VÀ HÌNH CHIẾU 71 

§3 QUAN HỆ GIỮA BA CẠNH CỦA TAM GIÁC. BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC 75 

§4 TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CÙA TAM GIÁC 80 

§1 TÍNH CHẤT TIA PHẢN GIÁC CÙA MỘT GÓC 84 

§1 TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC 88 

§7 TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CÙA MỘT ĐOẠN THẲNG 93 

$(. TÍNH CHÂT BA DƯỠNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC 96 

§f. TÍNH CHẨT BA ĐƯỜNG CAO CÙA TAM GIÁC 101 

ON TẬP CHƯƠNG III 105 

Clu hồi trác nghiệm chương III 111 

Đ< thi kiếm tra học kl II 135 


OBT TOÁN 7(lịp htl) - 143 



NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC Quốc GIA HÀ NỘI 

16 Hàng Chuối - Hai Bà Trưng - Hà Nội 
Diện thoại: (04) 3972 4852; (04) 3972 4770 - Fax : (OÌ) 3971 4899 


Chịu trách nhiệm xuất bản : 

Giám đốc: 
Tổng biên tập: 
Biên tập : 
Sửa bài : 
Trình bày : 
Trình bày bìa : 
Đối tác liên kết xuất bản : 


PHÙNG QUỐC BẢO 
PHẠM THỊ TRÂM 

Hoàng Đức 
Đặng Thị Bình 
Diệu Tâm 

Công ty Sách Hoa Hổng 
Công ty Sách Hoa Hổng 


GIẢI BÀI TẬP TOÁN 7 - Tạp hai __ _ _ 

Mã số : 1L-66 ĐH2009 

In 5000 cuốn, khổ 16 X 24cm tại Công ty In Hoa Mai. sỏ' xuất bản: 
253-2009/CXB/20-41/ĐHQGHN, ngày 25/03/2009. Quyết định Xuất 
bản số : 66 LK-TN/XB. In xong và nộp lưu chiểu quý II năm 2009. 


144 - GBT TOÁN 7 (tập hai) 




